PHẬT PHÁP CHO SINH VIÊN 
(BUDDHA DHAMMA FOR STUDENTS) 


Tỳ kheo Phật Lệ 
(Buddhadasa Bhikkhu) 
Thiện Nhụt phóng dịch 
Nguyên tác Thái ngữ: “Lak Dhamma Samrab Nak Seuksa", 
Bản dịch Anh ngữ: “Buddha Dhamma For Students", của Rod Bucknell 


NHẬP ĐÈ 
Thưa các Bạn Đạo, 


Buổi nói chuyện hôm nay được mạng danh là “Phá 
Pháp Cho Sinh viên. 


Tôi muốn nói rõ với các bạn rằng buổi nói chuyện nầy 
sẽ bàn đến các điều chủ yếu và các nguyên lý căn bản, 
và đặc biệt dành cho các sinh viên, tức là các người trí 
thức. Tôi sẽ bàn luận đến các nguyên lý rộng rãi về 
Giáo pháp (Chơn lý Thiên nhiên), dưới hình thức vấn 
đáp, trước đặt câu hỏi với các bạn, rồi sau sẽ cung ứng 
câu trả lời. Được nghe câu hỏi trước, các bạn sẽ thấy 
câu trả lời đễ hiểu và đễ nhớ hơn. Tôi nghĩ rằng cách 
nầy phù hợp nhứt để trình bày với các bạn sinh viên, 
tức là những người thông minh. Người ta thường kể 
rằng, vào thời Đức Phật, các bực thông minh chăng 
hỏi gì ngoài các điểm chủ yếu và các nguyên lý căn 
bản. Họ chẳng bao giờ chờ đợi những lời giải thích tẻ 
nhạt. Điều đó có nhiều lợi điểm, nhứt là tiết kiệm 
được thời giờ. 


Và đây là việc tôi sẽ làm ngày hôm nay: đặt một câu 
hỏi nêu ra một đề tài cho chúng ta, rồi trả lời câu hỏi 
đó với các nguyên lý căn bản. Bằng cách â ấy các bạn sẽ 
có được các điều thiết yếu về một số lớn đề tài cùng 
các sự kiện sẽ giúp các bạn dùng làm nên tảng tổng 
quátvà vững chắc. Có được một nên tảng kiến thức sẽ 


đem lại thành quả tốt đẹp trong tương lai; nó sẽ giúp 
các bạn nghiên cứu và hiều rõ các diễn giả khác. 


Một điểm nữa. Hình thức của buổi nói chuyện của tôi 
còn chuẩn bị cho các bạn được sẵn sàng khi gặp người 
ngoại quốc, hoặc người thuộc tôn giáo khác hỏi đến. 
Nó sẽ giúp các bạn trả lời các câu họ hỏi, trả lời đúng 
đăn, chăng gây thêm sự hiểu lầm nào liên quan đến 
Giáo pháp. Xin nhớ kỹ các điều vừa nói, chúng hợp 
thành cốt lõi của vấn đề. Nếu các bạn khéo nhớ được 
chừng â Ấy, thì đó sẽ là một việc rất tôt, và tôi tin rằng, 
sẽ có lợi thật to lớn cho tất cả các bạn. 


Giờ đây, tôi xin lần lượt bàn luận về các đề tải. 
Thí dụ như chúng ta được hỏi: 
01.- Đức Phật đã dạy về đề tài nào? 


Cách hay nhứt để trả lời điều ấy là viện dẫn lời nói của 
chính Đức Phật. “ Nây các tỳ kheo, Như Lai chỉ dạy về 
ĐAU KHÔ (Dukkha, đau khô, bất toại nguyện) và sự 
chấm dứt Đau khổ. " 


Cho dầu các bạn có đồng ý với câu trả lời đó hay 
không, tôi cũng xin bạn ghi nhớ lấy nó. Còn có nhiều 
cách khác để trả lời, nhưng lời giải đáp này chính là 
lời của Đức Phật đã tóm tắt lại tất cả giáo pháp của 
Ngài rất ngắn gọn. 


Đức Phật chỉ chỉ dạy có Đau khổ và sự dập tắt Đau 
khổ. Điều nầy đã khiến cho các câu hỏi chăng liên 
quan trực tiếp đến sự chấm dứt Đau khổ trở thành 
chăng thích nghi với vấn đề. Các bạn khoan nghĩ đến 
các câu hỏi khác, như: "Sau khi chết, còn có tái sanh 
không?" hoặc: "Tái sanh diễn ra như thế nào?" Các 
câu hỏi đó sẽ được cứu xét đến sau này. 


Vậy thì, nếu một người Tây phương hỏi chúng ta câu 
hỏi trên, chúng ta sẽ trả lời răng: “Đức Phát chăng dạy 
điều gì khác hơn là Đau khó, cùng sự chám đứt Đau 
khổ. " 


k* % % 


Tiếp theo câu hỏi vừa qua, chúng ta có thể được hỏi 
thêm: 


02.- Đức Phật đã dạy đặc biệt điều gì? 


A.- Như các bạn thấy, đây là một vấn đề lớn có thể trả 
lời nhiều cách tuỳ theo qun điểm khác nhau. Nếu được 
hỏi như trên, chúng ta có thể đáp, quan trọng hơn hết, 
Ngài dạy chúng tađi (heo con đường Trung 
Đạo, đừng quá khổ hạnh mà cũng đừng quá dễ duôi; 
đừng ngã theo cực đoan nầy cũng chẳng theo cực đoan 
kia. Một mặt, chúng ta tránh sự tự ép xác quá nhọc 
nhẵn của các phái du già (yiga) chỉ tạo thêm sự khó 
khăn và rối răm. Mặt khác, chúng ta phải tránh xa 


đường lối thực hành còn chấp thuận các thú vui nhục 
dục, cũng như bảo: "Cứ ăn, cứ uống, cứ vui đùa, vì 
ngày mai chúng ta sẽ chết mất!" Đấy là lời nói rất trơ 
trẽn, chỉ thích hợp với hạng người đắm đuối trong thú 
vui vật chất. 


Ngược lại, con đường Trung Đạo, một mặt chăng tạo 
thêm các cực nhọc cho ta, và mặt khác, chăng chiều 
theo dục vọng đề hưởng thọ các thú vui nhục dục. Đi 
theo con đường Trung Đạo sẽ mang đến cơ duyên 
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự học tập và thực 
hành, và thành công trong việc chấm dứt đau khổ. Từ 
ngữ Con Đường Trung Đạo có thể ứng dụng vào 
nhiều tình trạng khác nhau. Nó chắng thê nào đưa bạn 
đi lạc đường cả. Nó chủ trương sự tiét chế. Biết các 
nguyên nhơn, biết các hậu quả, biết chính mình, biết 
đến mức nảo gọi là đủ, biết đúng thời, biết người 
khác, biết các cộng đồng: đó là Bảy Điều Hiểu Biết 
Cao thượng lập thành các bước đi heo Con Đường 
Trung Đạo. 


Đó là một cách đê trả lời câu hỏi trên. 


B.- Chúng ta cũng có thể trả lời đúng đắn bằng cách 
nói rằng Đức Phật dạy Sự 7 Lực. Các bạn đều hiểu rõ 
cả thế nào là /# /c, chắc chẳng cần phải giải thích 
thêm. Nói cách vắn tắt, chúng ta chăng nên tin cậy vào 
thời vận và định mạng. Chúng ta chăng nên tin cậy 
vào các bực Trời, ngay cả bậc thường được gọi là 


6 


"Thượng Đế". Chúng ta phải tự lực, trông cậy vào 
chính mình. Viện dẫn chính lời Đức Phật: “7a !à nơi 
nương tựa của Ta. “Ngay cả trong các tôn giáo hữu 
thần cũng nói rằng Thượng Đề chỉ cứu giúp những ai 
biết tự cứu lấy. mình. Trong các đạo giáo khác, vấn 
đền lực có thể được nói đến hoặc ít hoặc nhiều, 
nhưng trong Phật giáo, vẫn đề ứ /c rất là quan trọng. 
Khi một người bị phiền muộn và bị lừa phỉnh, đau đớn 
và thống khổ, người ấy phải biết quay về con đường tự 
cứu. Đức Phật bảo: “Nw Lai chỉ chỉ con đường. Còn 
nỗ lực là điều mọi người phải tự mình làm lấy." Nói 
cách khác, Đức Phật dạy / /c. Ta nên ghi nhớ kỹ 
điều ấy. 


C.- Một cách khác để đáp câu hỏi trên là nhắc lại lời 
Đức Phật dạy rằng: "Mọi sự vật đều được gáy nên và 
bị điểu kiện hoá. Mọi sự vật xuất hiện tùy thuộc vào 
nguyên nhơn và điểu kiện, đúng theo định luật." Lời 
phát biểu đó cũng giống với câu giải đáp của một vị tỳ 
kheo - Tôn giả Át bệ (*) - cho Tôn giả Xá lợi phất (*) 
trước khi vị sau nầy gia nhập Tăng Đoàn: "Đức Phật 
có dạy rằng, mọi sự vật khởi lên do nguyên nhơn. Ta 
phải biết nguyên nhơn của sự vật đó Cùng sự chấm dứt 
nguyên nhơn của nó.” Nguyên lý nây của Giáo Pháp 
rất là khoa học, ngay tự nơi bản chất, và chúng ta có 
thê khẳng định rằng các nguyên lý của Phật giáo đều 
phù hợp với khoa học. Đức Phật chắng hề dùng các dữ 
kiện cá nhơn hay chủ quan để làm tiêu chuẩn; nói cách 
khác, Phật giáo là một tôn giáo của Lý trí. 


[*Át bệ = Asjavit; Xá lợi phất = Sariputta. ] 


D.- Lại còn một cách khác để giải đáp câu hỏi số 02, 
là Đức Phật đã dạy, như một qui tắc cho sự thực 
hành: "/ấy tránh các điều ác, siêng làm các việc lành, 
thanh lọc tâm ÿ."Ba điều ấy hợp lại thành Ovàda 
pàtimokkha (Khích lệ Giới bốn), có nghĩa là "tôm tắt 
các lời khuyến khích": tránh điều ác, siêng làm lành, 
thanh lọc tâm ý cho trong sạch. 


Tránh điều ác và siêng làm lành chẳng cần phải giải 
thích thêm; nhưng cách làm cho tâm thức con người 
trở nên trong sạch thì còn chưa nhận "thấy được hiển 
nhiên. Nếu một người cứ lo chụp nằm và bám níu, 
ngay cả vào điều lành đi nữa, trong tâm thức người ấy 
sẽ khởi lên sự ô uế: lo sợ chăng nhận được điều lành, 
lo sợ bị từ khước các điều tốt đang có, ưu sầu, phiền 
muộn, và quyến luyến cái nầy, cái nọ coi như là "của 
rôi”. Tất cả những thứ đó tạo nên đzu khổ. Dầu cho 
chúng ta có thành công trong việc tránh ác và làm 
lành, chúng ta vẫn còn phải biết cách làm sao cho tâm 
thức mình được thanh tịnh. Đừng chụp nắm và bám 
níu vào bất cứ sự vật gì coi như là /ø, hoặc là của 
ía Bằng không, sẽ có khốn khó và đau khổ 
(dukkha) đè nặng tru lên. Nói cách khác, chụp nắm và 
bám níu là gánh nặng trên mình. Đeo bên vai hay đội 
trên đầu một bịt ngọc ngà châu báu cũng nặng y như 
đang vác một bịt sỏi đá vậy. Vậy thì, đừng mang sỏi 
đá, ngọc ngà chi cả. Hãy đặt chúng xuống. Bạn đừng 


8 


để vật nặng nào trên đầu (đấu , ở đây, có nghĩa là tâm 
thức). Thanh lọc tâm ý chính là nghĩa đó. 


Thứ nhứt tránh việc ác, thứ hai siêng làm lành, còn 
thứ ba là thanh lọc tâm thức, đó là lời dạy của chư 
Phật. 


E.- Và đây là một lời dạy quan trọng khác nữa đáng 
được nhắc nhở luôn. Đức Phật dạy rằng: "Tất cả 
những sự vật hữu vi (những vật tổ hợp tức là tất cả 
mọi sự vật, mọi chúng sanh trên thế giới) đều chuyển 
trôi mãi mãi, luôn luôn tan vỡ(nghĩa là đểu vô 
thường). Mọi người phải nên luôn luôn tỉnh 
thức! Xin các bạn hãy nghe cẩn thận các chữ 
nây: mọi vật trên cối đời nây luôn luôn chuyển trôi, 
rồi tan vỡ; tất cả đêu vô fường. Đừng chạy theo vui 
đùa với chúng! Chúng sẽ câu xé bạn. Chúng sẽ tát vào 
mặt bạn. Chúng sẽ trói buộc bạn thật chặt chẽ. Rồi bạn 
sẽ ngôi bệt xuống đất mà khóc than, và biết đâu lại 
muốn... tự tử! 


Giờ đây, hãy đúc kết lại các cách khác nhau để trả lời 
câu hỏi sô 02. Nêu được hỏi, Đức Phát đã dạy điễu 
gøì, ta sẽ trả lời băng một trong các câu sau đây: 


- Ngài dạy chúng ta nên đi theo con đường Trung Đạo; 

- Ngài dạy chúng ta phải / lực; 

- Ngài dạy chúng ta phải quen thuộc với Định luật Nhơn quả và 
thích ứng với nguyên nhơn để hưởng như ý muốn cái hậu quả sẽ 


theo sau; 


- Ngài dạy chúng ta một nguyên tắc thực hành: ánh điểu ác, 
siêng làm lành, thanh lọc tâm ÿ; 


- và Ngài nhắc nhở chúng ta phải biết các sự vật hữu vi đếu vô 
thường, luôn luôn chuyên biên và lúc nào chúng ta cũng phải ứnh 
thức. 





10 


* %* % 
Giờ đây nêu gặp một người ngoại quôc hỏi: 


03.- "Xin nói văn tắt, thông điệp của Phật giáo là 
øì?" 


Có thê đáp ngay băng lời nói văn tắt của Đức 
Phật: ”“Chăng có bát cứ điêu gì có thê chụp năm và 
bám níu vào cả. ” 


Lời Phật, "Chăng có chi để chụp nắm và bám níu vào 
cả" là là một câu cách ngôn, ngay trong tầm tay của ta, 
đâu cần mắt thêm thời giờ đi tra cứu trong Tam Tạng 
Kinh Điển (các lời dạy vê Giáo pháp được ghi chép 
lại), vì câu ngăn gọn ây nói lên đầy đủ và rõ ràng. 
Trong tất cả các bản Kinh, trong toàn thể Giáo pháp, 
nhiều đến tám vạn bốn ngàn đề tài, tất cả đều có thể 
tóm gọn trong một câu duy nhứt: “Chẳng có chỉ để 
chụp năm và bám níu vào cả. "Câu ấy dạy ta rằng hễ 
chụp năm sự vật và bám níu vào chúng là đau khổ 
(dukkha). Một khi đã hiểu rõ được lời nói ấy, thì có 
thể bảo là đã biết tất cả các lời Phật đã thốt ra, toàn bộ 
tám vạn bốn ngàn Pháp môn. Và hễ đem câu ấy ra 
thực hành, đó là đang thi hành trọn vẹn Giáo pháp, 
trong mọi giai đoạn và dưới mọi hình thức. 


Lý do vì sao một người thât bại trong việc giữ gìn giới 
cảm, chính là vì y đã chụp năm và bám níu vào sự vật. 


11 


Nếu y biết tự kềm chế chăng chụp nắm và chẳng bám 
níu vào bất cứ sự vật chi và dẹp được sự thèm khát 
cùng sự oán ghét, thì y chăng thể nào phạm 
vào ø/ớ¡ được. Lý do vì sao tâm trí một người lại luôn 
xao lãng và chăng định tâmđược, là vì y đang chụp 
năm và bám níu vào một điều gì. Lý do vì sao một 
người còn thiếu #/ hệ cũng giống như vậy. Một khi 
anh ta đã biết tập tánh buông bỏ chăng chụp nắm nữa, 
liền đó anh tiễn theo Coø Đường Chánh Đạo,đạt được 
Quả vị và cuối cùng chứng đắc Miết bản (Pali = 
Nibbàna; Phạn = Nirvàna). 


Đức Phật là người chẳng hề nắm bắt điều chỉ cả. 
Chánh Pháp chỉ dạy sự thực hành việc buông bỏ 
chăng bám níu và quả vị của sự từ khước nắm bắt. 
Tăng già (Cộng đồng các vị thánh đệ tử của Đức Phật) 
gôm có các vị thực hành sự chăng chụp năm, một số 
vị còn đang tập luyện, một số đã hoàn tật. 


Khi được yêu cầu tóm tắt Giáo pháp của Ngài trong 
một câu ngăn, Đức Phật đã đáp: "Chẳng có bắt cứ 
điều nào mà ta nên chụp nắm và bám níu vào cả." 


* %* % 


04.- "Làm thê nào đê thực hành việc chăng chụp 
năm và chăng bảm níu ”” 


12 


Khi bạn gặp một người ngoại quốc hỏi, bằng cách nào 
mà thực hành được việc chăng chụp năm, thì bạn nên, 
một lần nữa, đem câu nói của chính Đức Phật ra mà 
trả lời. Khỏi cần đưa ý kiên riêng của chúng ta ra. Đức 
Phật dạy thật đầy đủ như sau: 


"Khi mắt thấy một vật, chỉ thấy vật ấy. Khi tai nghe 
một tiếng, chỉ nghe tiếng ấy. Khi nữi nguủi một mùi, 
chỉ ngửi mùi ấy. Khi lưỡi nếm món gì, chỉ nếm món 
đó. Khi có cảm xúc trên dahay trên thân, chỉ biết đến 
cảm xúc ấy. Và khi một ý nghĩ, một đối tượng tâm 
linh, khởi lên trong tâm, như một tư tưởng xấu chẳng 
hạn, chỉ biết tư tưởng ấy." 


Tôi xin hãy đọc trở lại lời dạy trên, để giúp những bạn 
chưa từng nghe đến câu ấy. Khi nhìn thấy, chỉ có sự 
thấy mà thôi. Nếu có thể được, khi đang thấy, chỉ thấy 
thôi; khi nghe, chỉ nghe; khi ngửi mùi, chỉ ngửi mùi; 
khi nếm vị, chỉ nếm; khi nhận một cảm giác trên da 
hay trên thân, chỉ thể nghiệm cảm giác ấy; và khi một 
đối tượng tâm linh khởi lên trong tâm thức, chỉ biết 
đang có đối tượng đó. Điều nầy có nghĩa là chẳng nên 
để cho tư tưởng về (hân kiến (ý nghĩ về ra) khởi lên. 
Đức Phật dạy, nếu một người năng thực tập như htế, 
cái /a (cái # ngã) chẳng thể nào khởi sanh được; rồi 
thì sự vắng mặt của cái /ư ( ngã) tức là sự chấm 
dứt đau khổ (dukkha). 


13 


"Nhìn thấy một vật qua con mắt, chỉ: thấy mà 
thôi.” Cần giải thích thêm điều nầy. Khi có vật tiếp 
xúc với mắt, hãy quan sát cùng nhận ra vật ấy và biết 
cần phải làm điều gì khi thấy vật đó. Nhưng đừng đề 
cho /zơng, thích hayghéi, chê khởi lên. Nếu bạn nổi 
lên ương, bạn sẽ ham muốn vật đó. Nếu bạn để 
cho ghé¿ nỗi lên, bạn sẽ muốn phá hủy nó. Như thế là 
hiện đang có mặt ở đó cả người thương lẫn kẻ 
ghét. Đây là điều được gọi là cái Ta, cái Tự ngã. Theo 
con đường của cái Ta là đang đau khổ và thất vọng. 
Khi một vật được nhìn thấy, cần phải có trí thông 
minh cùng sự nhận biết. Đừng để cho các ô nhiễm 
trong tâm buộc bạn phải chụp nắm và bám níu. Đào 
luyện trí thông minh để biết điều gì cần làm cho đúng 
và thích hợp. Nếu thấy chăng cần làm gì, thì quên vật 
đó ngay đi. Nếu đang chờ đợi một kết quả nào về vật 
ấy, thì cứ tiến hành làm ngay, với sự nhận biết của trí 
thông minh, mà chăng để cho thân kiến (ý tưởng 
vê cái f4) có dịp sanh khởi lên được. Bằng cách ấy, 
bạn có được kết quả bạn mong muốn mà chẳng có 
sự đau khổ nào xảy ra cả. Đấy là một nguyên tắc thực 
hành Giáo pháp rất gọn, đáng được xem là tuyệt hảo. 


Đức Phật dạy: "Khi thấy, chỉ thấy. Khi nghe, chỉ nghe 
(...) Khi nhận biết một đối tượng tâm linh, chỉ nhận 
biết nó." Hãy ngưng lại ngay đó, và trí huệ tự nhiên sẽ 
chuyển động. Hãy chọn lấy lối đi đúng đắn và thích 
hợp. Đừng khai sanh thêm "người thương" hay "kẻ 
ghét", và tùng theo đó là cái ý muốn hành động theo 


14 


sự thương hay sự ghét, vì đấy chính là sự khởi sanh ra 
cái / ngã trong tâm. Một tâm tư như thế trở nên náo 
động, chăng được tự do. Tâm tư ấy hoạt động chăng 
có chút trí huệ nào cả. 


Tại sao ta lại chẳng nêu lên giới, định, huệ, tạo phước 
đức hay bồ thí liên quan đến một công đức đây thắng 
quả như thế? Các điểm ấy (giới, định, v.v.) là những 
trợ duyên giúp cho hành giả, chớ chúng chẳng phải là 
cốt tủy của Giáo Pháp, còn chưa phải là phần thiết 
yếu. Chúng ta tạo phước đức, bố thí, giữ giới, tập 
định, và phát triển trí huệ, chính là để trở thành người 
an định. Khi đang thấy, chỉ thấy; khi đang nghe, chỉ 
nghe. Thực hiện điều này, chúng ta trở thành an định. 
Chúng ta có được sự an định, sự chẳng lay chuyên và 
thế quân bình. Mặc dầu cảnh vật bên ngoài đến tiếp 
xúc với chúng ta hằng ngày, dưới nhiều hình thức qua 
các nẻo của giac quan, cái /# ngã (Ta) cũng chắng 
sanh khởi ra được. Tạo phước đức, bố thí là những 
phương cách để loại trừ cái 7a ra. Giữ giới là phương 
thức giúp chúng ta làm chủ mà trị được cái 74, sự 
luyện tập định lực cũng có hiệu lực như thế. Phát triển 
trí huệ dùng để tiêu diệt cái 7a. Nơi đây, chúng ta 
chẳng bàn đến. nhiều vấn đề khác nhau, chúng ta chỉ 
nói đến một vấn đề khẩn cấp hằng ngày. Hằng ngày, 
đôi mắt chúng ta nhìn thấy vật nầy, món nọ, tai chúng 
ta nghe tiếng nọ, tiếng kia; mũi chúng ta ngửi mùi nây, 
hương nọ, và rồi cho chí đến sáu cửa của các giác 
quan. CJỉ riêng có công phu thực tập nây cũng đủ bao 


15 


trùm hết mọi công phu. Nó chính là bản chất, là tỉnh 
túy, của sự thực hành Giáo pháp. 


Nêu có người ngoại quôc nảo hỏi bạn câu sô 04 trên 
đây, xin hãy trả lời như vừa nói. 


£* #* % 


Thí dụ như một người ngoại quốc hay một người khác 
tôn giáo với bạn, đến hỏi bạn răng: 


05.- "Nơi nào chúng ta có thể tu học được?" 


Lại một lần nữa, chúng ta đáp bằng cách trích dẫn lời 
nói của Đức Phật, "ngay trong tắm thân "một thước 
tám' nây, với các trì giác và các hoạt động tâm 
linh.” Tu học ngay trong tắm thân của con người cùng 
với các tri giác và hoạt động tinh thần. Tấm thân 
"thước tám" này, còn đang sống động, cùng với các tri 
giác, các hành động tâm thức, tất cả các phần đó lập 
thành con người. Sự hiện diện của tâm thức bao hàm 
các tr1 giác, và sự hiện diện của các hoạt động tâm linh 
bao hàm các kiến thức và tư tưởng. 


Trong tấm thân "thước tám" đó cùng với các tri giác 
và các hoạt động tâm linh, đẳng Như Lai (Đức Phật) 
đã cho biết rõ ràng thế giới, nguôn gốc của thế giới, sự 
tận diệt của thế giới, cùng đường lỗi thực hành để 
hoàn tất sự diệt tận đó. Khi Ngài nói đến nguồn gốc 


16 


của thế giới, sự hoại diệt của thế giới, cùng đường lối 
thực hành đưa đến sự tiêu diệt hoàn toàn thế giới đó, 
Ngài muốn nói rằng toàn thể Giáo Pháp đều phải tìm 
thấy ngay trong thân tâm này. Tu học ngay nơi đó. 
Đừng đi học ở trường, ở nơi hang động, ở cảnh rừng 
hoang, trên ngọn núi cao, hay ở trong tu viện. Các nơi 
đó đều năm bên ngoài chúng ta. Hãy xây dựng một 
ngôi trường bên trong, thiết lập một đại học đường 
ngay trong thân thể. Rồi hãy nghiên cứu, học tập, điều 
tra, sưu tầm, thám thính đó đây, tìm cầu chơn lý về sự 
tạo khởi của thế giới, vì đâu thế giới lại là suối nguồn 
của đau khổ, thế giới có thể được huỷ diệt hoàn toàn 
chăng (tức là sự huỷ diệt của đau khổ) và làm cách 
nào để tận diệt được nó. Nói cách khác hơn để diễn 
đạt lại ý nầy, đó là hãy tự mình khám phá trở lại Bốn 
Chơn Lý Nhiệm Mẫu (Tứ Diệu Đế). Bực Đại Giác 
(Đức Phật) đôi khi dùng danh từ "thế giới", đôi khi 
dùng danh từ "đzu khổ" (Dukkha). Bản chất của thế 
giới, của sự đau khổ, bản chất của sự sanh khởi và 
nguồn gốc của thế giới, bản chất của sự diệt tận hoàn 
toàn của thế giới, của đau khổ, cùng với bản chất của 
công phu tu tập theo Giáo Pháp để đi đến sự chấm 
dứt đzu khổ: những vấn đề đó cần được tìm tòi và 
nhân thấy ra ngay trong thân tâm này, chớ chẳng ở nơi 
nào khác. Nếu ai đã tìm thấy các vần đề đó tại một nơi 
nào khác, thì đó chỉ là bản tường trình ghi trong sách 
vở, hoặc là lời đồn đãi, hay là danh từ rỗng suông mà 
thôi, chớ chăng phải là Chơn lý. Nếu đã được tìm thấy 


17 


ngay trong tắm thân "thước tám" này (fathom long 
body), cùng với tâm thức, thì đó mới thật là Chơn lý. 


Vậy thì, nếu được hỏi, cần phải tu học ở nơi nảo, bạn 
sẽ đáp, chúng ta tu học ngay trong tâm thân "thước 
tám" nây, cùng với các trI giác và các hoạt động tâm 
linh. 


⁄* #* % 


Giờ đây, chúng ta có thể được hỏi tiếp, để được hiểu 
thêm rõ ràng vê Chánh Pháp: 


060.- "Chánh Pháp được so sánh với điều øì?” 


Đức Phật nói: “Chánh Pháp có thể được so sánh với 
chiếc bè,"Ngài đã dùng chữ chiếc bè, vì ngày xưa 
chiếc bè thường được xử dụng để vượt sang sông và 
cách giải thích Chánh Pháp như thế rất dễ hiệu. Nhưng 
lời ví dụ nầy mang một ý nghĩa thật quan trọng. Ta 
chăng nên quá quyến luyến vào Chánh Pháp đến nổi 
quên cả chính mình, quá hảnh diện mình là "ông 
thầy", một nhà học giả, hay một bực trí thức học rộng. 
Nếu ta quên: mắt rằng Chánh Pháp chỉ như chiếc bè, 
các nguy cơ ấy sẽ lại nổi lên. Chánh Pháp là một chiếc 
bẻ, một phương tiện chuyên chở, để đưa ta sang đến 
bờ bên kia. Đã đến bờ bên kia và bước chơn lên đất 
liền, ta chẳắng điên khùng gì mà mang vác chiếc bè đi 
theo ta nữa. 


18 


Ví dụ đó dạy ta phải biết nhận chân ra và xử dụng 
chánh Pháp như một phương tiện để đạt đến mục đích, 
chớ chẳng đề chụp bắt và bám níu vào, cho đến mức 
quên cả chính mình đi. Nếu ta chẳng nhận chân ra 
nhiệm vụ thật sự của chiếc bè, chúng ta có thể giữ nó 
lại bên mình để phô trương hoặc đê tranh cãi với kẻ 
khác. Đôi khi nó lại còn được đem dùng để đua 
thuyền, thật là hao phí và vô dụng. Nó phải được xử 
dụng đúng theo chủ đích, để bơi sang sông, để vượt 
dòng nước. Kiến thức về Chánh pháp cần phải được 
xử dụng để vượt qua biển khổ. Nó chẳng nên được 
cầm giữ lại vì mục đích có hại, như để chiến đấu nhau 
bằng miệng lưỡi sắc bén như gươm, hoặc để tranh 
luận, hay được dùng như một tế vật đề tôn thờ, lễ bái. 
Sau cùng, xin đừng chụp nắm và bám níu vào nó, để 
đến nổi khi đã sang bờ bên kia, bước chơn lên đất liền 
rồi mà vẫn còn muốn mang kẻ kè chiếc bẻ theo mình. 


k* %* % 


Chánh pháp kia, được xem giống như chiếc bè, áp 
dụng cả cho người xuât g1a cùng người vân còn sông 
trong gia đình. Giả dụ như chúng ta được hỏi răng: 


07.- "Người Phật tử tại gia cần tu học những gì?" 
Chúng ta đừng để mất thời giờ mà đi tìm cách trả lời 
theo ý riêng của mình; nêu ai đã muôn như thê, thì 


cũng tốt, chăng điều chi ngăn trở anh ta làm như vậy. 


19 


Nhưng nếu chúng ta muốn giải đáp đúng theo những 
øì Đức Phật đã dạy, thì chúng ta phải nên nói 
rằng: "Người Phật tử tại gia nên học tất cả Kinh 
kệ, nghĩa là, tất cả những bản Kinh mà Đức Như Lai 
đã dạy về Túnh Không. " (Sunnatà, sự rỗng vắng). 


Các bản Kinh Kệ hợp thành một bản trần thuyết khéo 
hệ thống hoá các lời giảng trong Giáo Pháp, là phần 
cốt tủy tỉnh tuý của các lời Phật dạy. (...) Một bản 
Kinh là một bài giảng thật khéo sắp đặt, có thứ tự, và 
là tinh túy vủa đề mục (...) 


Xin nhớ cho rằng Kinh kệ chính là lời nói của Đức 
Như Lai (Tathàgata). Tất cả Kinh kệ của Đức Phật 
thuyết giảng đều liên hệ đến Tánh Không (Sunnarà, sự 
rỗng vắng). Về vấn đề này, khi có người còn tại gia 
thưa hỏi, họ cần tu học và thực hành những gì để được 
lợi lạc to lớn và được hạnh phước, Đức Phật đáp: "Các 
Kinh kệ là những lời nói của Như Lai, rất cao sâu, ý 
nghĩa thâm trầm, là những phương cách để vượt thoát 
cõi thế gian , và đều liên hệ đếnTánh Không." 


Danh từ Tánh Không, Sunnarà, xem như quá xa lạ đối 
với các bạn, nhưng xin đừng vội chán nản, vì đây là 
một chữ quan trọng vào bực nhứt trong Phật học. 
Chữ Snmnmaàcó thể được dịch làsự rồng 
văng; nhưng rồng, vắngthường có nhiều nghĩa và cách 
dùng khác nhau. Chữ Tánh Không, Sunnaià, trong 
Phật học chăng phải là sự rỗng vắng về vật chất; nó 


20 


chăng phải là một khoảng trồng không chẳng chứa 
đựng một chất vật liệu nào. Chăng phải thế! Đây là 
một trường hợp rông, vắng theo cái nghĩa chăng có 
được chút bản thê thiết yêu nào, bởi vì tất cả mọi sự 
vật khác vẫn còn hiện diện đầy đủ ở đó. Vẫn còn có 
đủ muôn vàn hình vật khác tràn đầy. khắp thế giới, thế 
mà Đức Phật dạy rằng, muôn vật đều rông văng, hay 
là muôn vật đều có tánh cách rỗng vắng, chỉ vì chẳng 
có một chút gì nơi muôn vật đó đáng được xem là 
ngã, là Ta đà chính mình) và thuộc về của Ta, thuộc 
vỆ fự ngã của Ta. Lời dạy â ấy nhằm mục tiêu là chỉ rõ, 
lại một lần nữa, là chẳng có gì để chụp nắm và bám 
níu vào cả. 


Người còn tại gia cần tu học đặc biệt về các lời nói 
của Đức Phật liên quan đến Tớnh Không. Thông 
thường, đề mục nầy bị hiểu lắm là quá cao xa đối với 
người đời. Lý do giản dị là rất ít người vui lòng thực 
hành theo các lời dạy đó của Đức Phật. Vậy xin các 
bạn ghi nhớ cho rằng, chẳng riêng gì cho các tỳ kheo, 
người tại gia cũng phải học hỏi, thực hành và nhiên 
hậu mới khám phá ra ý nghĩa của Sunnarà, của Tánh 
không. 


Tôi hi vọng rằng, các bạn còn tại gia sẽ chắng còn quá 
lo sợ về danh từ và đề mục Sưnnatà, Tánh Không nữa. 
Hãy bước từng bước đề gia tăng sự hiểu biết và kiến 
thức về Tánh Không. Đề tài nầy cần có sự giải thích tế 
nhị và phức tạp, nên đòi hỏi nhiều thời giờ. Vì lẽ đó, 


21 


chúng ta chỉ bàn ở đây các cốt lõi của vấn đề, bản chất 
thật sự của nó mà thôi, và đây cũng là đã khá đầy. đủ 
rồi, vì ý niệm về Tánh Không chỉ là sự ống văng 
chăng có cái Ta, hay cái gì thuộc về 7a. Nếu tâm thức 
ai nhận chân ra rằng chăng có gì là / ngã ( cái Ta) và 
chăng có gì thuộc VỀ fự nøa, thì tâm thức ấy được 
"rỗng vắng" và tự do. "Thế giới này rỗng vắng" chỉ có 
nghĩa là như thế đấy. 


⁄* * % 


Giờ đây, giả tỉ như có người hỏi, trong Phật học chữ 
nảo là chữ tối thượng, như hỏi rằng: 


06.- "Arnatadharmmma, Vô sanh pháp, là gì?" 


“Amafa” có nghĩa là "chẳng hề chết", "bất tử", "vô 
sanh" Và “Amafadhamma” là một dhamma, một pháp 
(sự vật hay tình trạng) chăng hè bị chết đi. Thế nghĩa 
là sao? Đức Phật có nói: "Sự chẩẳm đứt tham, sân, sỉ 
chính là amatadhamma, là vô sanh pháp." Vô sanh 
pháp (vô sanh=bát tử, chăng hè chết đi) là một cảnh 
ĐIỚớI bất diệt, một tình trạng chăng bao giờ bị tiêu diệt. 
Bắt cứ khi nào còn có ham, sân, sỉ, thì gọi đó là tình 
trạng khả vong (sẽ bị chết mất). Ta thể nghiệm sự đau 
khổ. Ta có ngã kiến (ý kiến về cái 7a), khiến cho ta 
phải chịu sự sanh ra, sự già lão, bịnh tật và sự chết. 
Khi tham, sân và si chấm dứt (chấm dứt si mê là hết 
ngu muội và hiểu biết sai lầm), thì ý niệm sai lầm về 


22 


tự ngã (về cái 74) chăng khởi lên, thì làm gì còn có 
cái Ta nữa để chết đi. Do đó, nếu muốn đi tìm một 
cảnh giới bất tử (chẳng chết), armatadhamma, thì phải 
tìm ngay nơi, hay tình trạng, hoặc điều kiện, nào mà 
tham, sân, si hoàn toàn vắng mặt. Đấy là lời dạy của 
Đúc Phật Vô sanh pháp, Amatadhamma, mà ta 
thường nghe nói đến, là chữ tối hậu, là lời dạy tối 
thượng của Phật học. 


Các tôn giáo khác cũng có nói về sự "chẳng hề chết 
đi" nhưng lại mang ý nghĩa khác với Phật giáo. "Bất 
diệt”, theo nghĩa a/a trong Phật học, chỉ là sự chấm 
dứt tham, sân, s1. 


%* %* % 


Dưới nhiều tên khác nhau, người ta đã nói đến Pháp 
(Chơn Lý) cao thượng nhưt, thám sâu nhưi. Thí dụ 
như có người hỏi: 


09.- "Pháp nào là Pháp cao thượng và thâm sâu 
nhứt đê vượt khỏi thê gian và sự chêt dưới mọi hình 
thức?" 


Đức Phật gọi Pháp đó là Sunnàfappafisamyuiià, nghĩa 
là Pháp luận vê Tánh Không (Sunnaia), hay là chính 
cái Tánh Không ấy. Pháp nào luận về Tánh Không , đó 
là Pháp cao thượng nhứt và thâm sâu nhứt. Pháp ấy 


23 


vượt cả thế gian, Sự chết, và chăng là gì khác 
hơn Amafadhamma, tình trạng vô sanh, hay bât diệt. 


Giờ đây, ta tự hỏi, Chánh Pháp, theo các thuyết mới 
nhút, gần đây nhứt, là những gì? Đức Phật nói: "Mới 
bản Kinh, bất cứ thuộc loại nào, thuộc cấp bực nảo, 
dâu đã do một thi sĩ hay nhà hiển triết nào sáng tác, 
dâu dưới hình thức văn vần, hoa lệ, âm vận du dương 
đi nữa, cũng chẳng theo đúng Chánh Pháp nếu chẳng 
có liên hệ đến Tánh Không." Xin các bạn hãy nhớ kỹ 
cho các chữ quan trọng này: “chẳng liên hệ đến Tánh 
Không”. Vì thế, nếu một bài Kinh nảo chăng liên hệ 
đến Tánh Không, thì đó là lời nói của một người đệ tử 
về sau, một sự canh cải, một giáo lý mới, chớ chăng 
phải là lời nói của Đức Như Lai, và do đó, phải được 
xem là thấp kém hơn. Nếu đó là lời nói của một vị đệ 
tử và chăng bản đến Tánh Không, thì phải xem như ở 
ngoài Giáo pháp. 


Nếu chúng ta muốn tìm thấy Chánh pháp trung thực 
với lời dạy nguyên thuỷ của Đức Phật, chẳng có cách 
nào khác hơn là tìm xuyên qua các bài giảng về Tánh 
Không (Sunnatà, sự rỗng vắng). 


24 


tk % 
Nêu bạn được một người ngoại quôc hỏi: 


10.- "Trong Kinh điển, như đã ghỉ ở Tụng Pali, điểm 
giáo lý nào được Đức Phật nhấn mạnh nhiều 
nhưt?” 


Lại một lần nữa, ta hãy dùng lời của Đức Phật để đáp 
câu hỏi trên: "Năm thủ uấn là vô thường và vô 
ngã". Năm thủ uân là năm nhóm tập hợp mà một "cá 
nhơn" được phân tách ra làm năm phần. Phần thân thể 
vật chất được gọi làsốc ẩn (rùpa); nhóm cảm giác, cả 
vui thích lẫn đau đớn, gọi là (họ uấn (vedanà); ký ức 
và các tri giác gọi chung là đưởng uẩn (sanna); các tư 
tưởng hoạt động gọi là hành uẩn (sankhảra); và tâm 
thức với khả năng biết. được mọi đối tượng qua ngã 
các giác quan là /hức uấn (vinnàna). Sắc uấn, thọ uân, 
tưởng uấn, hành uẩn, và thức uẩn được gọi là ngữ uấn 
(khandas). Năm nhóm tập họp đó đều vô (hường 
(amicca) và vô ngã (anaf1a). Đấy chính là điểm giáo lý 
đã được Đức Phật nhắn mạnh đến nhiều nhứtr, hơn tất 
cả mọi phương diện khác của Giáo pháp. Năm uân 
đó vô thường, luôn luôn trôi chảy và liên tục biến đổi. 
Chúng chẳng có íự ngã, bởi vì chúng hằng lưu 
chuyền; chăng có ai có thể xem chúng như là 7ø, hoặc 
là ca Ta được. 


25 


Tôi xin tóm lược lại lần nữa. Hãy ghi nhớ kỹ: trong tất 
cả giáo lý, Đức Phật chỉ nhân mạnh đến điều 
nầy: muôn vật đễu vô thường, chẳng có vật chỉ được 
xem là Ta, hay của Ta. 


k %* % 
Vấn đề kế tiếp mà chúng ta sẽ cứu xét là: 
11.- "Đức Phật dạy ta phải tin điều Øì và tin ai?” 


Nếu bạn được hỏi như trên, trhì hãy trả lời với lời dạy 
của Đức Phật trong bản Kinh Kalama: chúng ta chỉ 
phải tin vào những gì chính chúng tfa thấy rõ 
ràng. Vẫn đề ngay đây là rất cần thiết phải hiểu rành 
từ ngữ "ấy rõ ràng"là như thế nào. Nó có nghĩa 
là ấy rõ mà chẳng cần đến lý luận, dự ước hay 
phỏng đoán. Phải thấy rõ ràng như mắt đang nhìn tay 
câm lây một vật, rôi làm như vầy thì thấy kết quả ra 
như thế ấy. T: hấy rõ là như thế, chăng cần chi đến lý 
luận hay giả thiết mới hiểu. Trong Phật học, chúng ta 
được dạy, chắng nên tin ai, chăng nên tin điều gì, mà 
còn chưa chính ta thấy rõ rằng sự thật là như thể. 


Các vân đê sau đây giúp ta hiêu rõ thêm vê ý nghĩa 


nêu trên. Tại sao chúng ta lại bị cảnh cáo là chăng 
được nên tin vào 


26 


Tam Tạng Kinh Điển (Tipuaka, ba tạng Knnh, Luật, 
Luận của Phật giáo), chăng được tin vào vị sư phụ 
nào, chăng được tin vào lời đồn đãi hay báo cáo, 
chăng được tin vào những gì đã do lý luận, hay biện 
luận mà ra? Các nguyên tắc đó giúp vào chánh 
kiến (sự hiểu biết đứng đắn), bởi vì mọi sự nhẹ dạ tin 
một cách mù quáng đều là ngu dại. Giả dụ như chúng 
ta mở Tam Tạng Kinh Điền ra và đọc một đoạn nảo, 
rồi thì liền tin theo mà chẳng suy nghĩ, chăng trắc 
nghiệm lại, chăng chút phê phán xét đoán. Đó là một 
sự tin tưởng khờ dại vào Tam Tạng Kinh Điền, điều 
mà Đức Phật khiển trách.Tin lời thầy nói mà còn chưa 
chính mắt mình thấy, chính tai mình nghe điều thầy 
nói có đúng như sự thật không, đó là ý nghĩa của lời 
cảnh cáo "khi tin vào vị sư phụ nào”. Đối với các lời 
đồn đãi, các báo cáo, lại cũng như vậy. "Tin vào 
những gì đã do đường lối biện luận mà suy ra" có 
nghĩa là, vì đã học qua và có kinh nghiệm về cách lập 
luận, ta thường đi đến kết luận là một mệnh đề nào đó 
, đúng theo luận lý học, thì phải xảy ra như thế; nhưng 
điều biện luận nầy xét ra vẫn còn chưa đủ đúng đắn, ta 
chăng nên đặt tin tưởng vào lối biện luận như vậy. 


Tuy nhiên ta nên cần thận để ý kỹ lưỡng rằng lời dạy 
trong Kinh Kalama chắng hề cắm đoán ta đọc Tam 
Tạng Kinh Điển. Cũng như điều ấy chẳng cắm việc 
thưa hỏi các vị thầy, hoặc đọc các báo cáo, nghe lời 
đồn, hay là dùng phương pháp luận lý học. Trái lại, 
chúng ta có thể đọc, nghe, thưa hỏi, nhưng chăng nên 


27 


ngây thơ chấp nhận ngay, trừ phi chúng ta đã suy nghĩ 
kỹ trước, kế dến cứu xét cân thận, đào sâu tận rễ, quán 
sát mọi khía cạnh, và sau hết,chính chúng ta đang thấy 
rõ ràng sự thật là như thế. 


Hãy lấy một thí dụ, Đức Phật dạy rằng, tham, sân, sI, 
là nguyên nhơn gây ra đau khổ. Nếu chúng ta còn 
chưa bết rõ thế nào là tham, sân, si, thì chúng ta chăng 
cách nào tin vào lời dạy đó, và cũng chăng cân tin làm 
chỉ vì nếu cứ tin như thế, đó chỉ là nhẹ dạ mả tin. 
Nhưng nếu chính chúng ta đã có kinh nghiệm và biết 
tham là như thế nảo, sân, sỉ ra làm sao, và khi ba điều 
nầy khởi lên trong tâm chúng ta, chúng gây ra đau khổ 
tựa hồ như có ngọn lửa đang nung nâu chúng ta; bấy 
giờ chúng ta mới tin lời dạy trên, căn cứ trên kinh 
nghiệm bản thân của chúng ta. 


Thế nên, lời Đức Phật dạy về lòng tin ghi trong Tam 
Tạng Kinh Điền là như sau đây. Đọc hay nghe được 
một điều gì xong, ta nên dò xét cho đến khi chúng 
ta thấy rõ ràng điều ấy. Bằng còn chưa "thấy được rõ 
ràng, thì ta nên dùng lý luận rồi hãy để đó một thời 
gian xem sao. Và để bắt đầu, chúng ta sẽ tin tưởng và 
khởi công chỉ thực tập những gì chúng ta đã zháy rõ 
ràng sự thật là như thế ấy. Rồi lần lần, chúng ta sẽ tin 
tưởng thêm và lại càng /hấy rõ ràng hơn lên. Đấy là 
lời khuyên rất bình dân của Đức Phật. Nếu có người 
ngoại quốc hỏi bạn về lòng tin, bạn hãy nên giải thích 
cho đúng đắn bằng không, bạn sẽ trình bày sai lời Phật 


28 


dạy, vô tình phản lại Đức Phật. Chắng tin ở Kinh 
Điền, chẳng tin vào sư phụ, chẳng tin lời báo cáo hay 
tin đồn, chăng tin theo lập luận của luận lý học, các 
điều nầy cón có ý nghĩa ân kín mà ta phải cô tìm cho 
ra. Nhẹ dạ mà tin ngay là điên cuÔng. Đức Phật kết á án 
VIỆC ấy rất nặng nê; “Ngài dạy, trước khi đặt niềm tin 
vào đâu, hãy trắc nghiệm nó cho đến khi 
nào /hấy nó /hật rõ ràng rồi mới tin, (...) 


Chánh sách của Phật giáo về lòng tin là: chăng tin 
tưởng một cách ngây thơ, chắng tin cậy vào kẻ khác, 
vào sách giáo khoa, giả thuyết, lập luận hay bất cứ 
điều gì mà đa số người đang tin, và chỉ tín nhiệm vào 
những gì chính mình đã thấy rõ ràng sự thật là như 
thế. Người Phật tử chúng ta phải theo chánh sách đó. 


tk % 
Câu hỏi kế tiếp là: 


12.- "Tám thức của người thường và người Phật tứ 
khác nhau như thê nào?"" 


Giờ đây chúng ta sẽ cứu xét vấn đề khác biệt hơn kém 
giữa hai tâm trạng: Tâm trí của người thường và tâm 
trí của một người Phật tử "đúng danh hiệu". "Người 
thường" ở đây có nghĩa là người chưa thông hiểu và 
chưa hề tu tập theo đường lối của Phật giáo chánh 
hiệu. Một người thường, quá lắm cũng chỉ đáng được 


29 


"gọi là Phật tử”, vì có cha mẹ theo đạo Phật, vì theo 
trong bộ số khai sanh hay lý lịch. Nói cách khác, y 
chưa hề tu theo đạo Phật, chỉ là người trong thế tục. 
Còn muốn trở thành một người Phật tử "chánh hiệu", 
muốn làm một c Thánh (Ariya, bực tu hành cao, đã 
đi rất xa trên đường tu học), ta phải thoả mãn các đòi 
hỏi về sự hiểu biết đúng đắn (chánh kiến) về các điều 
chung quanh ta, vào một trình độ cao hơn "người 
thường". 


Đức Phật có nói, giữa cái nhìn của bực Thánh và cái 
nhìn của người thường, có một hỗ cách vĩ đại. Như 
thể, dưới mắt của bực Thánh, và trong giới luật của 
bực nầy, ca hát cũng là một việc như than khóc; khiêu 
vũ là múa may điên rồ của người khùng: còn cười hô 
hồ là thái độ ấu trĩ của trẻ con. Người thường cũng ca 
hát, cũng cười hô hố, để hưởng vui mà chăng đề ý đến 
khi họ thắm mệt. Trong giới luật của bực Thánh, ca 
hát bị xem như đang khóc lóc. Ta thử nhìn vào một 
người đang ca hát, y cố gân cổ lên đề hét to, đó chăng 
giống như đang khóc sao; hơn thế, nó trào ngược ra từ 
xúc động tình cảm, nào có khác gì khóc. Khiêu vũ 
giống như kẻ điên quay cuồng: hãy cứ tự quan sát thì 
thấy, khi chúng ta đứng lên sản nhảy, nếu chẳng điên 
đến mười phần trăm thì làm sao lại nhún nhảy lên như 
thế? Nhưng mà đa số đều nghĩ đây là cuộc vui giải trí, 
cho nên chúng ta chăng nhận thấy bộ dạng của người 
mất trí. Vài người thích cười to, vì phát lên tiếng CƯỜI 
là có điều thích ý. Nhưng bực thánh giả lại xem đó là 


30 


thái độ ấu trĩ của trẻ con,(...) tốt hơn là nên ít cười ha 
hả. (...) 


Đức Phật cũng chẳng cấm đoán chúng ta làm những 
việc trên, khi chúng ta thích muốn làm; nhưng Ngài 
muốn ta hiểu rằng, còn có thái độ cao, có cử chỉ thấp, 
và chăng nên có những hành động chẳng cần thiết. 
Khi chúng ta còn chưa là bực Thánh, có thể chúng ta 
muốn thử làm chơi vài cử chỉ thấp kém đó. Nếu làm 
thử một đôi lần, chúng ta thấy chúng lúc đầu có chút 
thích thú, nhưng về sau, ta sẽ chán ngấy chúng đi. Và 
như thế, chúng ta có thể vươn lên đến gần hàng thánh 
thiện. 


Vài người chẳng ưa nghe nói đến kỷ luật, bàn đến giới 
luật. Họ ngại răng sự kềm chế sẽ đưa đến đau khổ 
(dukkha). Tuy nhiên, tập tự kiềm thúc để chắng buông 
trôi theo tính khí (thay đổi thất thường) là một nguyên 
tắc quan trọng trong Phật học. Thúc liễm thân tâm để 
khỏi chiều theo sự thay đổi tính khí như thế, đâu phải 
là đau khổ. Trái lại, đó chính là phương cách để chiến 
thắng được đau khổ. Ta phải nên tránh khỏi sự đè nén 
của các ý tưởng vị kỷ hay ô nhiễm. Ta phải nên quyết 
tâm chăng để cho các điều ô nhiễm cám dỗ, thúc dục 
và ngự trị chúng ta. Hãy nhìn vào các cặp khiêu vũ, và 
xem các ô nhiễm đang kích thích ra sao, áp đảo, chế 
phục như thế nào; gọi đó là tự do sao? 


31 


Hoá cho nên, chúng ta phải tìm cách cải thiện qui chế 
của chúng ta phần nào. Đừng mãi mãi là "người 
thường”! Hãy ghi tên xin gia nhập vào "làng” của 
Phật, tức là có kiến thức, trí huệ, tỉnh thức và chánh 
kiến, để khiến cho sự đau khổ phải giảm dần đi. Tránh 
làm các điều chăng cần thiết, chỉ khiến thêm bắt lợi và 
khó nhọc cho chúng ta. Đấy chính là phần thưởng mà 
bạn sẽ gặt hái được; bạn sẽ bước từ cấp thường nhơn 
lên hàng Phật tử chơn chánh, Tôi đến bực Thánh, an 
trú trong giới luật của hạng này.Đức Phật thường hy 
vọng răng sẽ có thật nhiều bực thánh giả trong hàng 
các người chăng muốn mãi mãi làm người phàm tục. 


k* %* % 


Ngay đây, tôi xin bàn đến Con đường Đạo. Nếu có ai 
hỏi bạn: 


13- "Tu tập thế nào là theo con đường thông 
thường và tu cách nào là theo con đường ngăn và 
nhanh nhứt?” 


Bạn có thể trả lời, con đường thông thường là Bái 
Chánh Đạo -- có lẽ bạn đã được nghe nhiều lần rồi -- 
gồm có:Chánh kiến, Chánh tư duy. Chánh ngữ, Chánh 
mạng, Chánh nghiệp, Chánh tỉnh tấn, Chánh niệm và 
Chánh định. Tám ngành của con đường đó được khéo 
sắp xếp, có thể qui về ba nhóm:giới, định, và 
huệ. Chúng hợp thành một đại hệ thống về tu tập, 


32 


được chúng tôi xem như là con đường tu tập theo lối 
thông thường. Nó dành cho những ai còn chưa theo 
được con đường ngắn và nhanh. Con đường thường 
này chăng phải là con đường sai lâm, nó thật là đúng 
đắn; tuy nhiên, đi theo nó, phải mất nhiều thời gian. 


Đức Phật cũng có chỉ dạy một con đường tắt. Ngài 
bảo, khi chúng ta chắng chụp nắm và bám níu vào sáu 
căn (àyđfanas, các giác quan) cùng vào các đối tượng 
liên hệ với chúng, để xem như là ngã, thì con 
đường Bát Chánh Đạo sẽ tự nó mà tự động khởi lên, 
dưới đầy đủ tám phương diện. Đây là một nguyên tắc 
Giáo Pháp quan trọng và căn bản nhứt. 


Trước nhứt, ta nên nhớ lại: sáu căn (àyafanas) là mắt, 
tai, mũi, lưỡi, thân và tâm thức. Mỗi căn có năm 
phương diện. Như về mất, phương diện thứ nhứt là 
chính con mắt; thứ hai là hình sắc của vật đang có sự 
tiếp cận với mắt; thứ ba là thức (vi„nana) có khả năng 
làm cho ta nhận thấy được vật đôi tượng: thứ tư là tác 
động của sự xúc chạm (phassa) xảy ra giữa nhãn thức, 
con mắt và vật đối tượng; và thứ năm là cảm giác 
(vedanà), vui thích hoặc đau đớn có thê khởi sanh lên 
như kết quả của sự tiếp cận. Đó là năm phương diện 
của nhãn căn. Còn tai, mũi, v.v... mỗi căn cũng có 
năm phương diện như vậy. 


Mỗi phương diện có tác dụng làm ta trở nên thiếu tỉnh 
giác và khiên ta có chụp bắt nó (một phương diện) rôi 


33 


xem đó như là "7z" Như thế, chúng ta đã chụp 
bắt nhãn thức (phương diện thứ ba) làm “7a”, vì nó đã 
khiến "7z", qua đôi mắt, đã thấy và biết về vật đôi 
tượng. Bởi vì chúng ta đã hay biết đến vật đối tượng 
ấy, nên chúng ta liền vội kết luận ngay là phải có 
cái “7a” để làm cái công việc thấy biết đó. Cũng theo 
lỗi giống như vậy, chúng ta chụp bắt và bám níu 
vào mặt và sự tiếp cận (phương diện thứ tư) làm 
cái "Ta" để thấy được, hoặc bám níu vào tương quan 
giữa ba yếu tô: mắt - tiếp cận - cảm giác (phương diện 
thứ năm) làm cái “7a” để biết có được cảm giác vui 
thích hay đau đớn. 


Đôi khi một âm thanh du dương đến bên tai, chúng ta 
liền nắm bắt cái nghe biết có âm điệu ấy làm 
cái “Ta” đang nghe. Đôi khi một vị khoái khâu đến 
với lưỡi, chúng ta liền bám níu vào sự nếm biết khâu 
vị đó làm cái “7ø” đang thưởng thức món ăn. 


Mỗi căn có năm phương diện, tính tổng cộng lại là ba 
mươi tất cả. Mỗi phương diện đó đều có thể bị chụp 
năm lấy làm cái 7a và bám níu mãi vào một cách hết 
sức dễ dàng, biết bao nhiêu lần trong một ngày. Vừa 
chụp bắt và bám níu đó, tức thì đau khổ liền nổi lên 
ngay. Chúng ta đã lầm lỡ và tự đảy mình sa vào cái 
khối đau khổ chẳng chịt. Đấy chẳng phải là đang đi 
theo con đường đạo. Tuy nhiên, Đức Phật chỉ dạy 
chúng ta chớ có chụp bắt và bám níu vào sáu căn cùng 
các đối tượng liên hệ với chúng. Nhờ luôn luôn canh 


34 


phòng, chúng ta sẽ chẳng xem bất cứ căn nào, đối 
tượng nào, làm cái 7z cả, và tức thì con đường Bát 
Chánh Đạo liền hiện lên rõ với chúng ta, chính ngay 
vào cùng lúc ấy. Ngay trong lúc (chăng bám níu) đó, 
liền hiển hiện lên chánh kiến, chánh tư duy, chánh 
ngữ, chánh mạng, chánh nghiệp, chánh tỉnh tấn, 
chánh niệm và chánh định. Thực tập được sự chẳng 
bám níu vào sáu căn khiến cho con đường Bát Chánh 
Đạo đồng thời hiện khởi lên ngay tức khắc. Đức Phật 
xem đó là con đường tất. 


Trong một bản Kinh, Đức Phật có dạy con đường 
tắt: sự rỗng văng. Chăng bám níu vào mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân và tâm thức làm cái 74, sẽ khiến cho con 
đường Bát Chánh Đạo khởi lên ngay lúc đó , một cách 
trọn vẹn. Nếu chúng ta chẳng quyết định chọn con 
đường tái, thì chúng ta nên học tập kỹ lưỡng Con 
đường Bát Chánh Đạo về giới, định, và huệ vậy. Từ từ 
tu tập từng bước một, khởi đầu, rồi lần lần tiến xa qua 
các giai đoạn, như thế ắt phải tốn nhiều thời gian hơn. 


Trong Phật học, chúng ta tìm thấy được một con 
đường thông thường (là Bát Chánh Đạo) và một con 
đường thẳng tắt (là nhiếp phục các căn, chăng chụp 
năm và bám níu.) 


35 


£* #* % 


Giờ đây, tôi sẽ bàn về Nghiệp lực trong đạo Phật, bằng 
cách đặt ra câu hỏi nây: 


14.- "Nghiệp lực có vai trò nào trong Phật học?" 


Nhiều người Tây phương viết sách về Phật giáo, có vẻ 
rất hãnh diện về các Chương bàn về Nghiệp 
lực (Pall:kammna; SanskrIt: Karma), và Tái 
sanh. Nhưng những lời giải thích của họ đều sai lầm, 
hoàn toàn sai lầm! Các người Tây phương đó tuyên bố 
đã giải nghĩa chữ Kamưna, Nghiệp lực, nhưng tất cả 
những gì họ viết cũng chỉ là, "thiện nghiệp là tốt lành, 
ác nghiệp thì đữ ác": "Làm điều lành, được việc tốt; 
làm việc ác, chịu điều xấu", cũng chẳng có gì thêm 
hơn, giống y như giáo lý của các tôn giáo khác. Đấy 
chăng phải là Nghiệp lực, Kamma, được giảng dạy 
trong Phật học. 


Đối với Tái sanh, cũng vậy. Họ tuyên bố rất mạnh mẽ, 
làm như chính mắt họ trông thấy rõ ràng chính các cá 
nhơn này đang tái sanh lại. Họ trình bày rất sai lầm 
bức thông điệp chánh yếu của Đức Phật đã dạy răng 
chăng có sự hiện hữu của "cá nhơn"”, hoặc của "Tự 
ngã" (cái Ta). Mặc dầu "Tôi" đang ngồi đây, nhưng 
chăng có cá nhơn nào ở đây cả. Khi đã chắng có cá 
nhơn nào, thì lấy ai để mà chết? Rồi có ai đâu để tái 
sanh? Đức Phật giảng dạy sự bất hiện hữu của "cá 


36 


nhơn", của "con người". Như thế, sanh và chết là 
những chơn lý tương đối. Tác giả các quyên sách nhan 
đề là "Phật giáo" đó thường giải thích Nghiệp 
lực, và Tái sanh hoàn toàn sai lầm. 


Xin các bạn hãy lưu tâm cần thận về vấn đề Nghiệp 
lực. Một bản trần thuật của Phật học cần phải trình 
bày đầy đủ về sự chấm dứr của Nghiệp lực, chớ chẳng 
phải chỉ có Nghiệp lực và các hậu quả của nó -- như 
đã tìm thấy trong mọi tôn giáo. Chỉ đáng đượcv gọi là 
giáo lý nhà Phật, khi có sự trình bảy về việc chấm 
dứt Nghiệp lực. 


Kẻ đã đạt dến sự chấm dứt hoàn toàn Nghiệp 
lực, tiếng Pali gọi là sabbakammakkhayam patto 
(sabba = hoàn toàn; kamma = nghiệp; khaya = chấm 
dứt, tận diệt; pari = chứng đắc, đạt đến). Đức Phật đã 
dạy rằng, nghiệp lựcchấm dứt với sự tận diệt 
của /ham (ràga), sân (dosa) và sỉ (moha). Điều nầy 
thật dễ nhớ. Ng”iệp !ực chấm đứt khi tham, sân, sỉ 
chấm dứt hoàn tioàn, nghĩa là, khi các lậu hoặc (cấu 
nhiễm về tinh thần, hay các lỗi lầm ô uế bên trong 
tâm) đã dẹp dứt xong hết. Nếu tham, sân, si còn chưa 
chấm dứt, thì øghiệp jực vẫn chưa chấm dứt. Khi 
tham, sân, si đã châm dứt, thì nghiệp cũ cũng chấm 
dứt, nghiệp hiện nay chăng được tạo thành, và chăng 
cónghiệp tương lai mới nào được tạo nữa -- như 
thể, nghiệp quá khứ, hiện tại và tương lai phải châm 
dứt. Khi một ngưòi đã chấm dứt được tham, sân, và si, 


37 


thì zgiệp lực chăng còn nữa. Đấy là lối giải thích cần 
phải đượcgiảng dạy. 


Chỉ một bản tường trình về øghiệp /ực như thế mới 
đáng được gọi là của Phật học. 


Như thế, chúng ta thấy còn có một loại nghiệp lực thứ 
ba. Phần đông người ta chỉ biết có hai loại nghiệp lực, 
loại thứ nhút là /hZện nghiệp hay nghiệp lành, loại thứ 
hai là ác nghiệp hay nghiệp đữ. Họ còn chưa biết đến 
loại nghiệp lực thứ ba. Đức Phật gọi loại thứ nhứt 
là bạch nghiệp hay thiện nghiệp, tức là nghiệp trắng, 
tốt lành; loại thứ hai là»ắc nghiệp hay ác nghiệp, tức 
là nghiệp đen, dữ ác. Loại thứ ba có thể gọi là chẳng 
trắng chăng đen nhằm chấm đứt cả hai loại nghiệp 
trắng và nghiệp đen. Chính Đức Phật đã dùng các 
tiếng bạch nghiệp, hắc nghiệp và bất hắc bất bạch 
nghiệp. Loại thứ ba nầy mới thật là nghiệp lực đúng 
theo nghĩa của Phật học. Như đã nói qua, hễ chấm dứt 
tham, sân, si là chấm dứt ngay được øghiệp lực. Nói 
cách khác, loại nøghiệp lực thứ ba nầy, chính là con 
đường Bát Chánh Đạo; nó chăng trắng, chắng đen, nó 
chỉ riêng mang lại sự chấm dứt vừa bạch nghiệp, vừa 
hắc nghiệp. Con đường đó là con đường vượt cõi thế 
gian (/okuffara, siêu thể), vượt lên cả điều thiện lẫn 
điều ác. 


Loại nghiệp lực thứ ba nầy chăng hề được các người 
Tây phương bàn đên trong các Chương sách của họ 


38 


về"Nghiệp lực và Tái sanh". Lời dẫn giải của họ đều 
sai lâm cả, nên chăng phải là Phật học. (...) 


Giờ đây,xin nói thêm vài điều về loại thứ ba 
của Nghiệp lực. Về điềm này, Đức Phật có nói: "Như 
Lai đã đạt đến sự hiểu biết rõ ràng về điều này, nghiệp 
c, xuyên qua trí huệ cao cả của chính Như Lai." Bậc 
Đại Giác (Đức Phật) đã chăng hề vay mượn của ai, 
hay của tín ngưỡng hoặc của tôn giáo nào, Ngài đã 
biết được với trí huệ của chính Ngài và chỉ dạy lại cho 
mọi người. (...) Các bạn nên chú trọng đến vấn đề và 
nghiên cứu nó cho cần thận, Nghiệp lành, nghiệp ác 
đều được nói đến ở mọi tôn giáo, (...) làm lành là điều 
tốt, làm ác là việc đữ, họ đều dạy giống nhau như thế. 
Nhưng Đức Phật bảo rằng, chỉ riêng tạo nghiệp lành 
thì cũng chăng dập tắt được hắn các đau khổ về tỉnh 
thần, một cáh hoàn toàn và tuyệt đối, bởi vì ta có thể 
say đắm rồi bám chặt vào hiện nghiệp. Nói cách 
khác, hiện nghiệp vẫn còn đưa đây con người vào 
trong vòng sanh và chết của Luân hồi, dầu là sẽ được 
sanh vào các cảnh gới an lành. Nó chưa phải hắn là sự 
tận diệt, sự thanh lương của Miết bàn (Nibbàng). 


Vậy thì, về Nghiệp lực, chỉ riêng có Đức Phật mới 
thuyết giảng đây đủ về vai trò của loại thứ ba là chấm 
dứt các lậu hoặc tham, sân, si. Chính xuyên qua 
loại Nghiệp lực nầy mà bực tu hành mới chứng đắc 
quả vị Niết bàn (Nibbàng). 


39 


- Phần 2 - 


Bây giờ tôi muôn lưu ý các bạn đên một vân đê mà tôi 
nghĩ có lẽ các bạn sẽ quan tâm nhiêu. Câu hỏi nêu ra 
như sau: 


15.- "Có cân phải nghe chính Đức Phật giảng Pháp 
mới có thê châm dứt dau khô chăng?" 


Có vài người quả quyết rằng ta cần phải được nghe 
Chánh Pháp từ nơi chính Đức Phật thuyết giảng, thì 
bấy giờ mới có thể thật sự hiểu rõ được. Nhưng ngay 
Đức Phật cũng có nói, nhiều người, mặc dầu chăng 
được nghe Chánh Pháp do Ngài thuyết giảng, vẫn có 
đủ sức để đi theo con đường chánh đạo. Cũng có 
nhiều người, dầu chăng được nghe Pháp từ nơi Đức 
Phật, nhưng qua sự quán sát bền bỉ và thực tập miên 
mật, vẫn có thể dẫn bước lên con đường chánh đạo. 


Thế nên, chúng ta nên chắp tay ngưỡng mộ sự thành 
thật của Đức Phật đã chăng xem Chánh Pháp là sở 
hữu độc quyền của mình, và chắng hề tự xem mình là 
cần thiết. 


⁄* #* % 


16.- “Làm cách nào để giải quyết khi nghỉ rằng một 
giáo lý chăng phải do Đức Phật dạy?" 


40 


Đức Phật có đặt ra một nguyên tắc để trắc nghiệm: 
cứu xét và đối chiếu với Kinh Tạng (Suffas, các bản 
Kinh) vàLuát Tạng (Vinaya, các giới luật). Nguyên tắc 
là chẳng được tin tưởng ngay vào điều gì chỉ được sao 
lại (second hand) và chăng được đặt niềm tin vào kẻ 
nào xem như đã có đủ thâm quyền. Nếu có sự nghỉ 
ngờ về lời tuyên bố của một người nào xác định chính 
y đã nghe nói từ nơi Đức Phật, hoặc từ một nhóm 
Trưởng lão thông thái, liên quan tới việc đưa đến sự 
chấm dứt đau khô, thì Đức Phật bảo rằng cần phải trắc 
nghiệm điều ấy theo hai cách: 


1.- Cứu xét và đối chiếu với Kinh Tạng. Các 
bộ Kinh là một hệ thống sắp xếp tất cả các loại 
bài pháp lập thành một đường hướng phân 
minh. Nếu một lời phát biểu nào chăng theo 
đúng đường hướng đó thì phải được gạt bỏ đi. 


2.- Đối chiếu với Luật Tạng. Các Giới luật là 
khuôn mẫu, tiêu chuẩn, một hệ thống cố định. 
Nếu lời phát biểu đang được cứu xét chăng phù 
hợp với hệ thống đó, nếu nó chẳng tuân theo 
các giới luật, thì phải gạt bỏ đi. 


Đừng quá tin cậy vào một vị tỳ kheo nào, một thành 
phần nào của Tăng già, một nhóm Trưởng lão, một tập 
đoàn các nhà thông thái, hay các tu sĩ cá nhơn, thường 
hay xác định là họ đã nghe điều nây, điều nọ từ nơi 
Đức Phật. Đức Phật luôn luôn đòi hỏi chúng ta trước 


41 


hết mọi việc, phải khởi lên sự nghi ngờ và bắt đầu 
điều tra. Rồi đối chiếu lại với Kinh Tạng, xem có thích 
nghi không; đối chiếu với Luật Tạng, xem có phù hợp 
không? 


Nguyên tắc trên đây nếu được khéo xử dụng mãi, sẽ là 
một phương kế để giữ vững Phật Đạo chăng bị bóp 
méo và bị làm mù mờ đi, dầu cho nền Phật học có thể 
kéo dài hai ngàn năm, ba, bốn, ... chín, mười ngàn 
năm về sau. Nguyên tắc ấy được gọi là Đại Tiêu 
Chuẩn (...). Tuy nhiên, trong việc đối chiếu, Đức Phật 
không nói đến Luận Tạng (Tạng Diệu Pháp), tạng thứ 
ba của Tam Tạng Kinh Điền Pali. 


k* %* % 


Giờ đây, chúng ta bàn đến "dân chúng", để có cái nhìn 
kỹ hơn vê chính chúng ta. 


17.- “Đức Phật đã phê phán dân chúng qua các thời 
đại nh thê nào?"" 


Trong một bản Kinh, Đức Phật đã khiển trách "chúng 
ta ngày nay", có nghĩa là, kế từ thời Đức Phật cho đến 
ngày nay, mỗi thế hệ mới "cứ lo thọ hưởng các thú vui 
chăng chánh đáng, lại quá tham lam và hay nghiêng 
về các giáo lý tà đạo." Họ thích thú đi tìm cho mình 
các sự kích thích chăng đúng đắn, nói cách khác, họ 
quá hướng ngã (chỉ nghĩ đến chính mình). Họ hoàn 


42 


toàn thiếu sự tỉnh giác, và như thế sự tham luyến của 
họ rất mãnh liệt và thái quá. Họ rơi vào các giáo lý tà 
ngụy, bởi vì họ đã lọt hoàn toàn vào vòng thế lực của 
các lậu hoặc (ô nhiễm tinh thần). 


Lời tuyên bố của Đức Phật đã có hơn hai ngàn năm, 
tuy nhiên Ngài đã dùng từ ngữ "dân chúng các thời đại 
sau", khoảng thời gian kế từ khi Ngài có lời phán xét 
đó cho chí đến ngày nay. Ở đây, chúng ta có bồn phận 
phải nhìn lại chính chúng ta ngay trong hiện tại. Dân 
chúng trên thế giới ngày nay có quá thích thú đi tìm 
các lạc thú chăng chánh đáng, quá ích kỷ, và nghiêng 
về các tà thuyết hay không? Rõ ràng, dân chúng thời 
nay khác xa với dân chúng vào thời Đức Phật. Tuy 
nhiên, nếu ngày nay họ muốn sống đúng theo mẫu 
mực của Đức Phật đã đưa ra, thì tuy vẫn tìm thấy thích 
thú trong màu sắc, hình dạng, âm thanh, hương, vị và 
các khích động xúc giác, họ vẫn có thể sống như thế 
mà vẫn hằng giữ sự tỉnh giác và chánh tri kiến, và 
chăng để cho lòng tham luyến trở nên thái quá. Điều 
nầy có nghĩa là, họ chắng muốn có được màu sắc, 
hình dạng, âm thanh, mùi, vị, và kích thích xúc giác 
một cách nhiều hơn mức cần thiết, chăng được có đến 
quá mức. Chỉ riêng danh từ "thái quá" này, tức là hơn 
mức cần thiết, cũng đã nói lên đầy đủ ý nghĩa của các 
nguyên nhơn gây nên sự xáo trộn, khó khăn và biến 
động trên thế giới ngày nay. 


43 


Tôi có được đọc và biết, theo Thiên chúa giáo, khi 
muốn lấy quá hơn sự cần thiết, đó là một "tội". Theo 
tiêu chuẩn trong Thiên chúa giáo, ngưòi nào lấy nhiều 
hơn sự cần thiết cho mình là một người có tội. Tuy 
nhiên phải chăng ngày nay chúng vẫn chưa cho là 
mình có tội, bởi vì chúng ta chăng quan tâm (đến tội 
phước) hay bởi vì chúng ta thật xem mình như còn 
chưa đi quá mức? Phải chăng chúng ta nghĩ rằng 
chúng ta đã có điều gì quá mức đâu? Về vấn đề này, 
chỉ có thể bàn luận với những người thành thật với 
chính mình. 


Trong một quyên sách ngụ ngôn rất hay của Tây tạng, 
(ta đọc thấy) các loài chim tu tập lại với nhau, và bàn 
luận về cách nào thực hành Chánh pháp để mang lại 
hạnh phước. Mỗi loài phát biểu ý kiến, rồi chúng cùng 
đồng ý rằng: "Chúng ta sẽ chắng tìm kiếm vật thực 
một cách quá mức cần thiết. Đó là tối hậu." Sau cùng, 
tất cả được yêu cầu đừng đi kiễm ăn quá mức mình 
cần. Câu chuyện chấm dứt ở đó. 


Ai ai cũng nên nghĩ rằng, tìm cầu cho được nhiều hơn 
mức mình cần dùng, chính là nguồn gốc của sự đau 
đớn và thông khổ, nguyên nhơn tạo nên các rối loạn 
cho cá nhơn và xã hội. Nên suy nghĩ kỹ về điều đó! 
Ngã theo các tà thuyết có nghĩa là dầu biết rõ một điều 
nào đó rất sai lầm, mà vẫn cứ muốn điều đó chăng 
chút lo ngại hoặc hồ thẹn, bởi vì các lậu hoặc (cầu 
nhiễm tinh thần) đang tràn ngập và áp đảo. Kẻ nào quá 


44 


thâm nhiễm theo lối suy tư như thế thì thật là chăng 
chút thích hợp với Chánh pháp. 


Vậy, nếu ta muốn vượt khỏi khổ đau, chúng ta phải 
quay về với Chánh pháp. 


Chúng ta sẽ nói về Đức Phật, và đặt câu hỏi nây: 
18.- "Đức Phật kính lễ những ai?" 


Chính Đức Phật có nói: "Như Lai kính lễ Chánh pháp 
và kính lễ Cộng đồng Tăng già có đầy đủ các đức tánh 
gương mẫu." Một cộng đồng Tăng già với các tu sĩ cư 
xử tốt và tu tập tỉnh tấn được gọi là Cộng đồng có đầy 
đủ đức tánh gương mẫu. (...) Chúng ta nên suy gẫm về 
điều chính Đức Phật cũng kính ngưỡng Chánh pháp 
và tôn trọng kính lễ các tập đoàn ty kheo giữ gìn giới 
hạnh vẹn toàn. 


Điểm nầy ngày nay có thể áp dụng vào xã hội Thái lan 
của chúng ta, cũng như trên toàn thể thế giới. Kính 
Pháp, trọng Tăng là điều mà hiện nay chúng ta nên 
làm theo đúng. 


45 


⁄* * % 


19.- "'Tìm thấy Phật ở nơi nào?” 


Đức Phật có nói: "Kẻ nào nhìn thấy Chánh pháp, kẻ ấy 
thấy được Như Lai. Kẻ nào chẳng nhận thấy Chánh 
pháp thì còn chưa thấy được Như Lai. Bất cứ ai còn 
chưa thấy Chánh pháp mà dầu có nắm áo của Như Lai 
và giữ lây chặt, cũng chăng thể nào thấy được Như 
Lai." Như Lai (Tathagaiq) là danh hiệu mà Đức Phật 
thường tự xưng. 


Lời nói trên có nghĩa là, Đức Phật chăng có thể tìm 
thấy ra được ở ngoài tắm thân vật chất. Hay đúng hơn, 
chỉ tìm thấy Đức Phật ở đức tánh cao qúi nơi tâm của 
Phật, còn được gọi là Chánh pháp. Đó là phần (thân 
thể) cần được nhận thấy ra trước khi tìm thấy được 
Đức Phật. 


Mỗi khi chúng ta dùi lạy trước tượng Phật, tâm chúng 
ta trú vào hình tượng, rồi vượt qua đó thấy được thân 
tướng của Đức Phật mà hình tượng đang phô diễn. Kế 
đến, chúng ta nhìn vượt qua thân tướng đó, để đi sâu 
vào tâm Phật, cho đến khi nào chúng ta thấm vào các 
đức tánh cao qúi nơi Phật tâm. Chúng ta nhận ra các 
đức tánh ấy như là Chánh pháp thật trong suốt, chói 
lọi, hiền hoà, chẳắng gợn chút chấp thủ nào, hoàn toàn 
giải thoát. Và như thế, ta có thể nói là đang tìm thấy 
được Đức Phật. 


46 


20.- "Đức Phật có hiện hữu vào giờ phút nấy 
không?" 


Nếu được hỏi như trên, chúng ta có thể viện dẫn chính 
lời Đức Phật nói với Ngài A nan: "Nầy A nan, Chánh 
pháp và Giới luật mà Như Lai giảng dạy và minh 
chứng, hãy lấy đó làm Thầy của ông, khi Như Lai qua 
đời." 


Ngày nay chúng đang học tập Chánh pháp và tuân 
hành Giới luật, thừa hưởng lợi lạc do Chánh pháp và 
Giới luật mang lại. Như thế thì vị Thầy, bực Đại Đạo 
Sư, vẫn còn hiện hữu đó. 


Bài Kệ trên đây rất được nhiều người biết đến, vì được 
Đức Phật thốt lên ngay vào lúc Ngài sắp qua đời. Vậy, 
các bạn nên ghi nhớ kỹ, bài Kệ đó dạy ta rằng Đức 
Thầy vẫn còn hiện hữu. 


⁄* * % 


21.- "Đức Phật có chấm dứt xong Nghiệp lực của 
Ngài hay không?" 


Nếu được hỏi như vậy, chúng ta phải dè đặt đừng làm 


giảm thanh giá của Đức Phật bằng các câu trả lời bất 
cân và liêu lĩnh. Thật ra, chúng ta chăng thê nào hạ 


47 


thấp nổi Đức Phật, nhưng lời nói của chúng ta có thể 
vô tình xem nhẹ giá trị của Ngài. 


Đức Phật chắc chắn đã chấm dứt nghiệp lực của mình, 
bởi vì Ngài đã tận diệt tất cả các lậu hoặc, như đúng 
theo nghĩa của chữ "đứt hết nghiệp lực". Ngài đã siêu 
thoát hết tất cả các loại nghiệp lực, và chính việc nầy 
đã khiến danh tiếng Ngài lừng vang. Bực hiền giả 
Gotama (Đức Phật) đã trở thành vị nghiệp tận đắc giả 
(sabbakammakkhayam paffo)(sabba=tron 
vẹn;kaua=nghiệp lực; khaya=tiêu diệt;?a/o=chứng 
đắc), tức là một vị đã thành công trong việc chấm dứt 
hoàn toàn mọi nghiệp lực của mình. Tìn tức về biến cố 
nầy được loan truyền khắp xứ Ấn độ, đến tai tín đồ 
các giáo phái ngoại đạo khác. Như, đã có một đạo sĩ 
người Bà la môn tên Bavari sai mười sáu đồ đệ đến 
yết kiến Đức Phật để thưa hỏi Ngài và thâu thập các 
kiến thức. Nhiều kẻ khác cũng đã đến, để trắc nghiệm 
Ngài.(...) Dân chúng Ấn độ vào thời ấy tỏ ra vô cùng 
hân hoan được nghe lời nói của một 
bực sabbakamnakkhayam paffo, hay là một bực”lâu 
tận thông" [Lậu tận thông: châm dứt hoàn toàn các 
cầu nhiễm về tinh thần]. (...) 


Chúng ta nên noi gương Ngài để nỗ lực chấm dứt 
nghiệp lực. 


48 


⁄* #* % 


22.- "Đời sống nội tâm của Đức Phật như thế nào?” 


Đức Phật đã có lần nói về chính mình: "Như lai an trú 
trong ngôi đên Tánh Không (Sunnafà vihàra, đên 
đài Tánh Không, đền đài Rồng văng). ” 


"Đền đài" nầy là một đền đài tâm linh, chắng phải một 
ngôi đền vật chất. "Ngôi đền"(vihàra) ở đây nói đến 
một tâm trạng, thuộc đời sông nội tâm. Ngôi đền Rỗng 
văng nầy ám chỉ một tình trạng tâm linh thường trực, 
văng, bóng mọi tư tưởng về cái 72 và những gì thuộc 
vê ca Ta. An trú trong ngôi đền Rồng vắng là sống 
luôn luôn trong sự tỉnh thức rằng muôn sự vật đều 
chẳng có tự ngã. Đó là Tánh Không, Sunnatà, Sự Rông 
văng, và những gì gọi là ngôi đền Rỗng vắng. 


Đức Phật an trú trong ngôi đền Rỗng vắng Ấy, thê 
nghiệm luôn luôn sự an lạc tuyệt vời. Đây là những gì 


Đức Phật nói vê chính mình. 


k* %* % 


23.- “Tại sao lại bảo muôn vật đều rông văng, thê 
giới nấy là một thê giới rông văng?” 


Tín đô các tôn giáo khác sẽ hỏi bạn: "Tại sao lại bảo 
thê giới nây rông văng khi nó chứa đây các sự vật? Đó 


49 


chăng phải là vật chất hay sao? Đó chẳng phải là tâm 
linh hay sao? Đó chăng phải là thê giới đây ấp những 
vật hay sao?" 


Vấn đề chính là, thế giới nầy đang rỗng vắng, vắng 
bóng mọi ngã và những gì (uộc về tự ngã. Chẳng 
có chỉ để lấy đó làm một tự ngã. Tự ngã chắng có thê 
tìm thấy ở cái chỉ cả, chẳng ở nơi tỉnh thần, chẳng ở 
nơi vật chất, chẳng Ở nơi các sản phẩm khởi sanh từ 
tỉnh thần hay từ vật chất. Khi Đức Phật tuyên bồ rằng 
muôn sự vật rỗng vắng, cũng chắng bảo điều chỉ khác 
hơn là sự hay biết rằng nơi muôn sự vật đều văng 
bóng cái tự ngã. 


k* %* % 


24.- "Tại sao một tâm trạng hiểu biết sự rỗng văng 
lại được mô tả như một tâm trạng giải thoát?" 


Có một bài Kệ trong Kinh Tạng bảo rằng: "Thật sự 
rỗng văng là Tông văng về tham, sân, và si." Một tâm 
thức rỗng vắng (chắng bị ngăn ngại, chăng bị ràng 
buộc, hay được tự do, giải thoát) khi tâm thức đó đã 
được thoát khỏi tham, sân, và sI. 


Khi một tâm thức được thoát khỏi mọi vết tích của 
tham, sân, và si, dầu đã theo bất cứ phương pháp nào 
hay đã dùng phương tiện ra sao, thì cũng được gọi là 
một tâm thức rông văng, một tâm thức tự do (Thái ngữ 


50 


gọi là cứ wøang). Nhưng ở đây chúng ta chỉ nói đến 
những gì đã được tích cực thi hành. (...) Khi đang ngủ, 
tâm thức cũng rỗng vắng vậy nhưng chúng ta đâu có ý 
định tạo nên tình trạng đó. (...) Thực tập về Chánh 
pháp là phải có một cô gắng nảo khiến cho tâm thức 
trở nên văng bặt tham, sân, si, cho dầu chỉ trong một 
thời gian ngăn đi nữa; được như vậy mới gọi là một 
tâm thức tự do, trống không, rỗng vắng. Sự tự do và 
rỗng văng đó có thể được làm gia tăng lên từ từ cho 
đến khi trở thành trọn vẹn -- hoàn toàn tự do và rỗng 
vắng. Một bực A /z hán (hoàn toàn vô nhiễm) được 
tuyệt đối giải thoát. Bực /hánh giả, ở các giai đoạn 
đang tu tập, được giải thoát khá rộng rãi. Thường 
nhơn đôi khi cũng có sự rỗng vắng và thỉnh thoảng 
được tự do. 


Nếu vào một lúc nào đó mà được giải thoát khỏi được 
tham, sân và si, thì trong lúc ấy chăng có một tư tưởng 
nào về ngã kiến cả. Tâm thức ấy được gọi là tâm thức 
rỗng vắng và giải thoát (theo Thái ngữ là ci waang). 


k* %* % 


25.- “Việc gì xảy ra khi có sự rông văng hoàn 
toàn ?" 


Sự rỗng vắng trọn vẹn, hay giải thoát hoàn toàn được 
gọi là N/iế£. bản (Phạn:Nirvana; Pall: Nibbàna). Niết 


51 


bàn là tình trạng rỗng vắng khởi sanh từ sự tận diệt 
hoàn toàn và triệt đê của ngã kiến. 


Có thể nói vắn tất, "Niết bàn là sự vắng lặng tối 
thượng." Đó là một cái nhìn độc đáo vượt qua mọi 
kiến thức thông thường. Chúng ta có thể vượt lên khỏi 
các loại kiến thức thông thường khi nhìn xuyên qua để 
thấy "Niết bàn là sự rỗng vắng tối thượng". 


Niết bàn là sự rỗng vắng tối thượng, hoặc sự rông 
văng tối thượng là Niết bàn. Xin bạn hãy nhớ, sự rồng 
văng hoàn toàn là điều chúng ta đề cập đến khi nói về 
Niết bàn. 


k* %* % 
26.- "Niết bàn là gì?" 


Nếu bạn gặp kẻ nào cứ đòi nêu ra câu hỏi trên, bạn 
hãy đáp: Niếr bàn là một yếu tố bất diệt (amaradhàin). 
Hãy nói đó là một nguyên tố chẳng hề chết, mất đi. 
Tất cả mọi yếu tố đều sẽ bị tiêu diệt, nhưng chỉ riêng 
nguyên tô này, Niết bàn, là chẳng hề tiêu diệt, bởi vì 
nó được giải thoát khỏi tham, sân, và s1. Khi có sự giải 
thoát khỏi sự si mê, thì chăng có ngã kiến, chẳng có sự 
chụp nắm và bám níu vào tự ngã, và do đó chăng thể 
có sự diệt mất được. Vì đã chấm dứt sự diệt mắt, nên 
mới nói đó là yếu tố bất diệt. Yếu tô bất diệt nầy chính 
là sự chấm dứt của yếu tô khả diệt. 


52 


⁄* #* % 


27.- “Có nên gọi sự thoả thích" trong Niết bàn là 
một sự ham thích chăng?” 


Phật tử chúng ta thường được dạy Tăng chăng nên ham 
thích hay chê ghét, hoặc cảm thấy thích thú về điều 
nầy, bắt mãn về điều nọ. Nếu có ai tìm thấy sự thoả 
mãn về Niết bàn, chúng ta phải gọi sự thoả thích đó là 


øì? 


Thường được nghe rằng sự thoả thích về Niết bàn 
được gọi là Pháp ái (Dhamma ràga, Pháp luyến, sự 
luyến ái về Pháp) hoặc là Pháp lạc (Dhamma 
nandi, lạc thủ về Pháp). Khi nghe như thế, vài người 
tỏ ra có vẻ hơi hoảng hốt vì chữ Pali: ràga, (luyến ái) 
đã được dùng đi đôi với chữ Dhammưna (Pháp). Nhưng 
chúng nên hiểu rằng chữ luyễn ái, ràga, được dùng 
trong chữ Pháp ái chăng phải hắn là sự tham muốn về 
hình sắc, âm thanh, hương, vị và xúc giác; nó chăng 
có nghĩa tham ái về nhục dục. Nó chỉ có nghĩa là sự 
thoả thích cao độ giống như xúc cảm của người gia 
chủ thông thường tìm thấy trong sự thoả mãn nhục 
dục. Và trong trường hợp được nói ở đây, sự thoả mãn 
đó được tìm thấy nơi sự rỗng văng, nơi sự bất diệt, 
nơi Niết bàn. 


Thời bây giờ, chúng ta thường ghê sợ và chăng thích 
gì Niết bàn, đâu muốn đến gần nó. Vừa nghe nói đến 


53 


hai chữ ấy, chúng ta đã lắc đầu. Chưa bao giờ chúng ta 
có sự ham thích về Chánh pháp, hay về Niết bàn. Mọi 
ham muốn của chúng ta đều hướng về nhục dục: hình 
sắc, âm thanh, hương, vị . Để được công bằng, chúng 
ta phải dành sự ham thích cho Niết bàn cũng. nhiều 
như chúng ta thích hình sắc, âm thanh... vậy. Rồi nhờ 
đó mà sự tu tập để vượt thoát lên khỏi sự đau khô, sẽ 
được tiến hành dễ dàng hơn. Chính với nghĩa nầy mà 
Đức Phật đã dùng các danh từDhamưna ràga, Pháp 
ái và Dhamma nandi, Pháp lạc. 


tk £ % 
Đây là câu hỏi thê nào cũng được thường nêu lên: 


2ð.- “Chứng đắc Niết bàn sau khi chết hay còn 
sông?” 


Các vị Pháp sư thuyết giảng (...) thường chỉ nói đến 
cõi Niết bàn sau khi chết. Tuy nhiên trong Tam Tạng 
Kinh Điển, chúng ta chăng thấy điều ấy. Có những từ 
ngữ như sandidtithika nibbàna (Niết bàn mà chính 
hành giả thấy được) và dihadhamma nibbàna (Niết 
bàn tại đây và bây giờ). Chúng ta được dạy rằng, các 
trạng thái an lạc của tâm thức đang thể nghiệm bốn 
cảnh giới sắc thiển (rùpa jhànas) và bốn cảnh giới vô 
sắc thiên (arùpa jhànas) (= tám đẳng cấp của sự thâm 
định) là sandirthika nibbànahay là dithadhamma 
nibbàna. Tuy nhiên, nhằm mục đích tiện lợi hiện giờ, 


54 


chúng ta có thể hiểu rằng các cảnh giới đó cũng như là 
những hương vị được nếm trước của Niết bàn. Chúng 
có hương vị giỗng với Niết bản, nhưng chăng phải là 
đồng nhất với Niết bàn thật sự. Bởi vì các cảnh giới đó 
còn chưa tuyệt đối và hoàn toàn, cho nên chúng chỉ 
được gọi là sandiithika  nibbàna và dithadhamma 
nibbànanmà thôi. 


Lại còn có những từ ngữ hay hơn, rõ ràng hơn. Trong 
một dịp, Đức Phật có mô tả sự chấm dứt của tham, 
sản, và sỉ như là: "thấy được trực tiếp" (sanditthikam), 
"có hiệu lực ngay tức khắc" (akaijkam), "mời mọi 
người cùng nhìn thấy" (ehipassikam), “hướng 
nội (opanayikam), và "được người hiền trí riêng thê 
nghiệm lấy " @accatam veditabbam vinnàhi). Những 
từ ngữ này đều hàm chứa ý nghĩ có một người còn 
sông đang cảm thấy, nhận ra và thưởng thức Niế 
bàn, rồi gọi các bạn hữu đến cùng nhìn xem những gì 
người Ấy, vừa tìm thấy được. Điều nầy chứng tỏ rõ 
ràng kẻ ấy còn chưa chết, và y đang thưởng thức 
hương vị của Niết bản ngay trong tâm khảm mình. 


Lại còn có thêm những từ ngữ khác nữa, 
như: Anupàdà parinibbàna, nghĩa là, những gì chứng 
đắc được khi còn sông; như Parinibabbàyari âm chỉ 
đến sự quét sạch khổ đau và lậu hoặc mà chăng cần 
đòi hỏi đến sự tan rả và diệt mất của năm uẫn (tức là 
thân tâm), nói cách khác, là chăng cần phải chết về thể 
xác. 


55 


Trong ngôn ngữ thông thường hằng ngày, chữ Niế¡ 
bàn thường mang ý nghĩa là "sự mắt mẻ, sự văng bóng 
của nóng bức, sự thiếu mặt của đau khổ." Tôi muốn 
mời các bạn để ý cứu xét đến sự minh triết của tổ tiên 
người Thái chúng ta qua câu nói: "Miết bàn tìm thấy 
trong sự hấp hồi trước khi chết." (...) Xin hãy cặn kẽ 
cân nhắc ý nghĩa của câu này, (tôi xin nói rõ thêm 
ra): "Niết bàn tìm thấy trong sự hấp hối (của cái tự 
ngã), trước khi (/hân xác này) chết đi." Đâu đã cần 
thân xác này diệt đi mất; chỗ cần phải tiêu diệt, chính 
là sự chấp chặt vào ngã kiến (ý kiến về cái Ta). Đây 
mới là Niết bàn. Ai đã thực hiện được điều đó thì đang 
chứng đắc được niềm an lạc tối thượng, mà vẫn còn 
tiếp tục cuộc sống (như thường). 


%* * % 


Nhăm đào sâu vân đê Niệt bàn hơn, chúng ta xét đên 
câu: 


29.- "Thú vật thấp kém có đắc được Niết bàn 
không?" 


Trong một bản Kính, Đức Phật dùng các từ 
ngữ parinibbàyati và parinibburo liên quan đến các 
thú vật được huấn luyện thuần thục đến mức chúng 
dứt hắn tánh cương ngạnh đi. Thí dụ như chó, voi, 
ngựa, hay bất cứ con thú nào khác, khi được huấn 
luyện cho đến mức thuần hoá, chẳng còn ngỗ nghịch 


56 


nữa, thì chúng ta dùng chữ parinibbufo;chính chữ nầy 
lạ được ứng dụng vào trường hợp một vịA la 
hán, bậc đã diệt trừ xong hoàn toàn tất cả các lậu 
hoặc. Hai từ ngữ trên đây cũng được áp dụng cho một 
người dập tắt hắn các ngọn lửa, một người đã hoàn 
toằn lắng địu lại. Trong ngôn ngữ Pali như đã được 
dùng vào thời Đức Phật, từ ngữ parinibbàna cũng 
được dùng theo cách đó. Khi ứng dụng vào con người, 
nó có nghĩa là sự hoàn tất công việc dập tắt các lậu 
hoặc, tức là đạo quả A la hán (sự toàn thiện tinh thần). 
Khi ứng dụng vào hạng súc sanh, nó có nghĩa là đã 
dứt hắn thú tánh cương ngạnh. Ứng dụng vào lửa, nó 
diễn tả sự tắt ngúm và nguội lạnh của các tàn than nhỏ 
còn sót lại Nói đến cơm nóng bốc hơi, từ 
ngữ parimibbàna được dùng để chỉ chén cơm đã 
nguội. Đó là một tiếng thông dụng hàng ngày, để nói 
đến các vật nào nguội lạnh, các vật nào chắng còn gây 
tác hại nữa. 


Vậy thì chúng ta nên biết khéo lợi dụng nghĩa 
chữ Miế/ bàn và đừng có làm tệ hơn ngay cả các thú 
vật mà chữ ấy còn áp dụng vào được nữa. Đừng chần 
chờ cho tới khi thần chết đến; đó là sự ngu muội tột 
cùng, lãng phí mất món quà qúi báu của Đức Phật. 
Hãy học tập trở lại ngay các từ ngữ Mibbàna (Niết 
bàn) và Parinibbàna (Đại bát Niết bàn), cùng với 
tiếng phụ thuộc của nó là Paribbuio (được thuần 
hoá, trở nên trầm tĩnh). Rồi khởi lên sự can đảm và 
nhiệt tâm tiến sâu vào, để sớm chứng đắc được Niết 


57 


bàn. Chớ có co rút lùi lại như những kẻ vừa nghe đến 
hai tiêng Miếf bản đã chóng mặt, lo âu, hay tỏ ra chán 
ngây. 


Xin tất cả các bạn hãy đặc biệt lưu tâm đến chữ Niết 
bàn. Sự vượt thoát các ảnh hưởng tai hại, ngay cả việc 
trải qua các giai đoạn khó khăn của tuổi thanh thiếu 
niên, có thể được gọi là một thứ Niết bàn, cũng tựa 
như các thú vật đã được huấn kuyện để lià bỏ tánh 
cương ngạnh nguy hiểm của chúng: những điều đó 
là parinibbua, nghĩa là, sự trầm tĩnh, sự nguội lạnh, 
hoàn toàn nguội lạnh. Vậy thì, chúng ta nên làm người 
trầm tĩnh, nguội lạnh, để chăng còn có điều gì làm 
"bốc lửa" lên trong chúng ta, để nung nấu, đốt cháy 
chúng ta nữa được. Đừng bao giờ khinh xuất đề cho 
ngọn lửa bốc lên; trái lại cần đạt cho được phần 
thưởng Niết bản. Hãy bắt đầu ngay với loại Niết 
bàn sandirthika nibbàna hay đitthadhamma 
nibbàna, rồi từ từ qua các giai đoạn mà thăng tiến đến 
bực thang của Niết bàn thật sự. 


tk »£ + 
30.- "Điều gì là tốt lành tột bực cho nhơn loại?" 
Bực Đại Giác (Đức Phật) có lần nói rằng: "Tất cả chư 
Phật đêu bảo, Niệt bàn là tôi thượng." Tôi thượng ở 
đây có nghĩa là "điêu tôt lành tôi hậu và cao cả nhứt 


cho nhơn loại." Trong ngôn ngữ quôc tê về các qui 


58 


điều hành động đúng qui tắc, có một từ ngữ La tỉnh 
là suumum bonum (cực điểm tối hảo, điểm tốt cao 
tột), có nghĩa là sự tốt lành cao tột, điều tốt nhứt và 
cao cả nhứt mà một con người có thể đạt được ngay 
trong đời này. Các nhà học giả Phật giáo đồng ý răng 
trong Phật học cũng có một sưmunưmn bonum, và đó 
phải là chính Niết bàn. Vậy, nếu có người ngoại quốc 
nào hỏi bạn, suzưnum bonum của Phật giáo là gì, bạn 
hãy trả lời rằng: "Chư Phật đều bảo, Niết bàn là tối 
thượng." 


£* #* % 


31.- "Vào thời buổi nây, thế giới có được các bực A 
la hẳn chăng?” 


Trả lời điểm này, ta có thể viện dẫn lời Đức Phật: 
"Nếu tất cả các tỳ kheo sóng chơn chánh, thể giới 
chăng vắng bóng các A la hán." Lời nầy được Đức 
Phật nói ngay vào ngày Ngài mất. 


Nếu có ai nghi ngờ, cật vấn rằng, ngày nay còn có bực 
A la hán chăng, xin bạn đừng trả lời giản dị bằng "Có" 
hay "Không". Trả lời quá đơn giản như thế là một lỗi 
lầm nghiêm trọng. Phải nên dùng lời Đức Phật mà 
đáp: "Nếu các tỳ kheo sóng chơn chánh, thế giới 
chăng vắng bóng các bực A la hán." 


59 


` % 
Như thế, họ sẽ hỏi tiếp: 
32.- "Sông chơn chánh là nghĩa làm sao?" 


"Sống chơn chánh", thật ra, có một nghĩa đặc biệt của 
nó. Sống chơn chánh là giản dị duy trì các điều kiện 
khiến cho các lậu hoặc chắng thể được nuôi dưỡng và 
phát triển nổi. Do vậy, điều đó chăng là gì khác hơn là 
luôn luôn trong mọi thời, sông với một tâm trạng giải 
thoát và rỗng vắng (Thái ngữ: cí waans, đọc là “chịí- 
hoáng `), có nghĩa là, chăng hề chụp nắm và bám níu 
vào bất cứ sự vật gì để xem như là 7a hay là /huộc về 
của Ta. Rồi thì, mặc dầu ta vận cứ tiếp tục nói năng, 
suy nghĩ, và hành động; vẫn tầm cầu, hưởng dụng, và 
tiêu thụ; ta chăng hề có một ý tưởng nào muốn nắm 
bắt sự vật nào đề làm cái 74; chỉ luôn luôn hành động 
với sự tỉnh giác thường trực, hành động khôn khéo, 
hành động với trí huệ, trong mọi trường hợp mà mình 
có liên hệ đến -- đấy là những gì được biết là "sống 
chơn chánh". Nói cách khác, sông chơn chánh là sống 
cách nào khiến cho các lậu hoặc chăng còn phương 
thế để khởi dậy và được nuôi dưỡng. 


Chúng ta có thể nói cách khác hơn nữa, sống chơn 
chánh là giữ đúng theo con đường Bát Chánh Đạo. 
Sống như vậy là sống chơn chánh vì chánh tri kiến, 
phương diện thứ nhứt của Bát Chánh Đạo, cũng chỉ là 


60 


sự hiểu biết, kiến thức, trí huệ hoàn toàn chăng bị che 
mờ, đã thấu rõ rằng, chẳng còn có gì để chụp nắm và 
bám níu vào. Như thế, khi phấn đấu, khi nói năng, 
trong bất cứ động tác nào, cũng chắng hề có sự chấp 
thủ. 


Nếu chúng ta sống chơn chánh y như đã mô tả, các lậu 
hoặc (các cầu nhiễm tinh thần như tham, sân, si...) đều 
bị thiểu bồi dưỡng mà trở nên "hốc hác", ("gầy ốm") 
đề rồi tự chúng, chúng sẽ rơi rụng lần lần mà tiêu diệt 
mắt đi hết. Chăng còn cách nào cho chúng nỗi lên trở 
lại, vì ta đã bỏ được thói quen dung túng chúng khởi 
lên rồi. Đây là điều quan trọng vì các khuynh hướng 
bất thiện (anusaya, xu hướng làm điều ác), môi ngày 
được chồng chất bên trong, chỉ là một vấn đề vì đã 
quá quen thuộc với các lậu hoặc. Tuy nhiên, những aI 
chăng biết được điều nây, cứ tưởng rằng các lậu hoặc 
là những thực thể thường hằng, riêng có cái ứ ngã, 
đấy là họ đang vướng phải tà kiến về đường 
kiến (sassata ditthi, ý kiên sai lầm về sự thường hằng). 
Ai bảo rằng các lậu hoặc là những thực thể thường còn 
nằm lắng sâu bên trong tâm tánh, đó là người đang 
mắc vào thường kiến, ôm chặt lấy niềm tin sai lạc là 
có một ứ# øgãvĩnh cửu, (và bất biến) hoặc là linh 
hồn. Còn những người có trí huệ và chánh tri kiến căn 
cứ trên các nguyên tắc của Phật học thì chăng hề xem 
các lậu hoặc đó như những thực thể độc lập và thường 
hằng hay là ## ngã. Sự hiện hữu của các lậu hoặc đều 
có lý do: sở dĩ chúng khởi lên vì đã tuân đúng theo với 


61 


luật nhơn quả. Khi chúng thường khởi lên quá nhiều 
lần, ta trở nên quen thuộc với chúng, rồi mới xem 
chúng như phương diện thường hằng của bản tánh 
mình. Tin răng chúng là những thực thể thường hằng 
sẽ khiến ta cho rằng chúng đang năm sâu bên trong 
tâm ta mãi mãi. 


Bạn hãy nên hiểu, các khuynh hướng bất thiện 
(anusaya) chỉ là thói quen xu hướng của chúng ta, kêt 
quả của một tiên trình tập làm quen (lâu ngày) đó thôi. 


Ay) 


+ £ % 
Rồi câu mà họ sẽ hỏi tiếp nữa là: 
33.- "Muốn trở thành A la hán, khó hay dễ?" 


Hầu hết mọi người đều trả lời là khó vô cùng. Chẳng 
ai dám nghĩ rằng việc đó cũng dễ. Ngay đây, ta nên 
giữ đúng nguyên tắc là đừng đưa ra các lời đáp chẳng 
được chỉnh. Ai mà đáp chẳng chỉnh như nói (...) "Dễ 
mà" hoặc "Khó lắm", là người ấy còn chưa xứng danh 
hiệu của một Phật tử. 


Nguyên tắc của Đức Phật nêu lên là nguyên lý nhơn 
quả. Nếu chúng ta hành động đúng đắn, xuyên qua sự 
hiểu biết về nguyên lý nhơn quả, thì việc trở thành bậc 
A la hán là dễ. Nếu chúng ta đi ngược với nguyên lý 


62 


nhơn quả, thì việc đó rất chi là khó khăn. Chỉ vỉ chúng 
ta đã quen (sống) với các lậu hoặc cho nên việc trở 
thành bậc A la hán mới thấy khó khăn. Ở đây, chúng 
ta nên nhớ lại lời Đức Phật đã nói, "Nếu chúng ta sông 
chơn chánh, thế giới nầy sẽ chẳng vắng bóng các bậc 
A la hán." Cuộc sống chơn chánh đó đâu có quá khó, 
nó chăng vượt quá khả năng của chúng ta. Chận đứng 
các lậu hoặc đừng cho chúng được nuôi dưỡng. Nếu 
chúng ta muốn giết chết một con cọp, chúng ta nhốt 
nó vào chuông, bỏ đói; chẳng có gì ăn, nó sẽ chết mắt. 
Đâu cần chi phải đi vào chuông, tranh đầu VỚI CỌP, để 
bị cọp cắn xé . Đấy là muốn nói rằng việc ấy chắng 
vượt quá khả năng chúng ta đó. Và đó cũng là một kỹ 
thuật khéo, nằm ngay trong khả năng của chúng ta. 


Do đó, muốn trở thành một bậc A la hán, khó hay dễ 
là tùy theo chúng ta có áp dụng phương pháp đúng 
hay sai. Nếu ta tuân theo lời Phật dạy, thi việc ây cũng 
đâu khó khăn chi lắm. "Hãy sống chơn chánh, và thế 
giới nầy chăng vắng bóng A la hán." 


k* %* % 


Lại một câu hỏi nữa (vê vân đề trên) thường được 
nghe: 


34.- "Nếu gặp được một bậc A la hán, chúng ta có 
thê nhận ra không?" 


63 


Người ta thường thích nêu câu hỏi trên đây lắm. Vài 
người nghi ngờ rằng, dầu có gặp một bậc A la hán, 
hiện ở thế giới này, đang cùng đi trên đường, chúng ta 
cũng khó lòng nhận ra được. (...) Hãy suy gầm: nếu 
chúng ta chăng nhận ra nỗi người đó là vị A la hán và 
chăng bao giờ nhận ra được bất cứ vị nảo, thì ngay cả 
giữa các bậc A la hán với nhau, họ cũng chăng nhận ra 
nhau được. 


Truyện kế răng ngay cả Trưởng lão Xá lợi phất cũng 
chăng nhận ra được tỳ kheo Lakuntakabhaddiya đã 
chứng đắc A la hán rồi. Trưởng lão cứ theo giảng 
Chánh pháp cho vị tỳ kheo đó, với mục đích giúp cho 
vị ấy chứng được quả vị A la hán. (...) 


(...) Tuy nhiên, một vị Trời ở cối Phạm thiên, tuy chưa 
đắc quả vị A la hán, cũng có thể nhận ra ai được vào 
hàng A la hán. Vị Thiên tử nầy có thể tiên đoán ai khi 
chết đã chứng đắc Niết bàn, và ai khi chết thì chưa 
đặc. 


Như thế, khi đáp câu trên, chúng ta nên bảo, có thể 
chúng ta nhận ra được, có thể chăng nhận được, tùy 
theo trường hợp. Ngay cả các vị A la hán với nhau, 
còn chưa nhận được nhau ra. Chúng ta (nhớ) đừng đưa 
ra các câu trả lời chăng chỉnh, như vài vị pháp sự 
trong giảng đường thường hay tỏ ra "quá giáo điều" về 
vẫn đề này. 


64 


⁄* * % 


35.- ” Tìm gặp ở đâu ra một vị A la hán ?” 


Chúng ta phải tìm gặp được một vị A la hắn ở nơi nào 
có sự tận diệt các lậu hoặc (các cấu nhiễm tinh thân). 
Đừng nhọc công đi lùng kiếm trong rừng, nơi tu viện, 
trong hang động, trên đỉnh núi, trong làng mạc, nơi 
thành thị, hay ở trung tâm thiền định. Chỉ ở nơi nào có 
sự chấm dứt hoàn toàn các lậu hoặc mới tìm ra được 
một bậc A la hán mà thôi. Bạn có thể đưa ra các trắc 
nghiệm, điều tra hoặc thể nghiệm lấy, để chứng tỏ với 
bạn sự dập tắt hăn các lậu hoặc. Nếu việc ấy chắng thể 
làm nổi, thì cũng chăng cần lùng kiếm thêm chỉ nữa, 
(...) tự bạn sẽ hiểu lấy đó thôi. 


Nơi nào có sự tận diệt các lậu hoặc, nơi đó có vị A la 
hán. 


⁄* * % 


36.- "Thường nhơn có thể trở thành A la hán 
chăng?” 


Chớ vội đưa ra câu trả lời chăng chỉnh, bảo Tằng có 
thể được hoặc chăng thể nào được. Nên đáp rằng, một 
vị A la hán đã vượt lên trên cả hai đời sông thế tục và 
tăng lữ. Bạn nên ghi nhớ kỹ cho điều nây, tin rằng một 
người đã đắc A la hán phải gấp gấp xin thọ giới tỳ 


65 


kheo trong vòng bảy ngày, bằng không sẽ chết mắt, 
đây chỉ là lời xác quyết của các "ông thầy" quá tự tín, 
quá cố chấp, của đời sau, và chỉ thấy ghi trong các 
Chú giải, Phụ giải hay các tác phẩm hậu kinh điển mà 
thôi. Một vị A la hán bao giờ cũng siêu thoát cả đời 
sông tại thế và xuất thế. Chẳng có ai bắt buộc được 
một vị À la hán phải quay vê làm người thường nhơn 
sông theo thế tục được, vì vị nầy đã vượt lên trên ngay 
cả cuộc đời tăng lữ nữa. 


Do đó, đừng (để mất thời giờ) đi tuyên bố, một vị A la 
hán có thể sống tại nhà hay không. Cho dầu ta có thê 
bắt buộc một vị A la hán phải về nhà sống đời thế tục, 
nhưng chăng ai ép Ngài trở thành một người gia chủ 
(còn bị ràng buộc) được. Ngài đã siêu việt cả hai: đời 
sông tại gia và nếp sống tăng lữ. 


k* %* % 


Và đây là một câu hỏi khác, (cũng liên quan đên vân 
đê): 


37.- "Một kẻ "sát nhân " mà thành A la hản được 
sao?” 


Trả lời câu hỏi nầy tưởng cũng khá dễ dàng. Nơi 
tiếng ' sát nhân  , chữ "nhân "là "cá nhơn”; chính cái 


"cá nhơn" đó cần phải giết chết trước đi, rồi mới trở 
thành A la hán. Nêu điêu mà ta gọi là "cá nhơn”, là 


66 


"nhơn", là "người" đó mà chưa được diệt hắn, thì 
chăng có cách nào để đắc quả vị A la hán cả. Ta cần 
phải trước hết là giết chết cái ý niệm"người", "íự 
ngã”, "Ta", và "nó", "thu vật”, "chung sanh”. Nói cách 
khác, cần phải chấm dứt mọi sự bám chặt vảo các ý 
niệm, đây là "thú vật", đây là "con người”, đây là một 
"thực thể thường trú", đây là "tự ngã". Và làm được 
như thế tức là phải loại trừ ra hắn cái ý niệm về "con 
người", hoặc phải dẹp bỏ cho sạch hăn cái gì mà ta 
xem như là "tự ngã". Đang làm được điều ấy là đồng 
thời đang trở thành một vị A la hán. Bởi lý do đó mới 
nói, ta có giết chết xong con người thì mới đặng thành 
A la hán. Đức Phật đôi khi lại dùng những tiếng còn 
mạnh hơn nữa. Trong nhiều dịp, Ngài có nói, phải giết 
chết cha mẹ đi mới có thể thành A la hán. "Cha mẹ", ở 
đây, ám chỉ cho các cấu nhiễm tinh thần (lậu hoặc) 
như sỉ mê, khát ái, và cô chấp, hoặc bất cứ hành động 
tạo nghiệp nào đã đóng vai trò như cha mẹ, như người 
truyền giông đã hiệp với nhau để khai sanh ra cái "con 
người", cái ý niệm về "Ta". Vậy ta cần phải diệt trừ 
chúng cho tiệt hắn, phải giết "cha", giết "mẹ" của "con 
người” đó, mới mong thành A la hắn. 


Giờ đây, (nhắc lại) chuyện Angulimảla, (Chỉ man hay 
Ương quật ma la), một kẻ "sát nhân" nổi tiếng (vào 
thời Đức Phậu). Chỉ man trở thành A la hán khi ông 
tiêu diệt hắn "con người ". Khi ông nghe Đức Phật 
bảo "đừng lại", ông liền hiểu rõ ngay ý nghĩa đúng 
đắn của hai chữ đó. Vài nĐƯỜI, VÌ Sự hiểu lầm, đã cô 


67 


giải nghĩa rằng, Đức Phật muốn nói, chính Ngài đã 
dừng lại, nghĩa là dừng sự chém giết người, trong khi 
đó Chỉ man vẫn còn tiếp tục giết chóc, lúc cả hai gặp 
gỡ nhau. (...) Giải thích như thế chẳng được đúng lắm. 
Khi Đức Phật nói: "Ta đã đừng !ạ¡", Ngài muốn bảo, 
Ta đã dừng lại việc làm "con người”, Ta đã chấm dứt 
hoàn toàn là "con người" ". Chỉ man hiểu rất đúng thế 
nào là đã thôi, đã dừng lại, là "con người", hiểu rất 
đúng cho đến mức ông ta có đủ khả năng để tiêu trừ 
(tận gốc rễ) cái "con người" (nơi tâm ông) đã diệt bỏ 
được hãn cái ý niệm về "con người", về "cá nhơn" (ở 
trong đầu óc ông). Vì thế mà Chỉ man mới thành đặng 
một vị A la hán. 


Chỉ có mấy chữ giản dị "đừng iạ¡” trong tích chuyện 
mà đã có nhiều người hiểu ý nghĩa hoàn toàn sai lâm. 
Tích chuyện đó bị hiểu sai, giải thích sal, bàn cãi saI, 
giảng dạy sai, khiến nó đã trở nên mâu thuẫn. Bảo 
rằng thành đặng A la hán chỉ vì giản dị đã chấm dứt 
việc sát hại con người, (nói như thế chăng) là buồn 
cười (lắm hay sao?) 


Vậy thì, ta phải dừng lại chăng là "người" nữa và giết 
chết cái việc tin tưởng (đã sai lầm lại) bền bỉ vào ớợ 
niệm về) " cá nhơn”, "tự ngã", "Fa", và "chúng nó”, 
trước khi ta có thể làm đặng một bậc A la hán. Nói 
cách khác, muốn trở thành A la hán, hãy giết chết "con 
người”. 


68 


⁄* #* % 


Đên đây, tôi xin xét một điêm nhỏ đê giúp các bạn 
hiêu dê dàng các vân đê sắp tới. Câu hỏi như thê nây: 


38.- "Thế giới hiện tràn đây những gì?" 


Vài người có viễn ảnh nhìn xa, sẽ đáp: "Thế giới nầy 
đầy tràn đau khổ (dukkha)". Thí dụ như họ nói, ngoài 
việc khởi lên, trụ lại rồi diệt mất ra, cũng chỉ là một 
nguồn khổ đau thôi. Điều nầy cũng đúng, nhưng khó 
cho ta hiểu rõ được. 


Tưởng nên dùng lời Phật nói để đáp câu trên: "Thế 
ĐIớI nây tràn đầy các vật rỗng vắng. Thế giới nầy rỗng 
văng. Chăng có sự vật gì là "Ta" hoặc "thuộc về của 
Ta"." 


Bạn đừng thoả mãn với lời đáp đơn giản là "trong thế 
giới nầy chỉ có đau khổ; chẳng có gì ngoài nguồn khổ 
đau mà thôi." Lời tuyên bố đó, tuy đúng, nhưng hàm 
hồ, đễ bị hiểu lầm; bởi vì các sự vật nói đó, nếu chúng 
ta đừng chụp bắt và bám níu vào, thì chúng đâu hề là 
nguồn đau khổ. Hãy nghĩ lại cho đúng. Thế giới nầy 
và ngay cả các sự vật trên thế giới đó, tự chúng nó, 
chăng hề gây ra đau khổ, đã chăng từng là nguôn sốc 
của đau khổ. Chính vào lúc ta chụp năm và bám níu, 
đau khổ sanh ra. Nếu chăng chấp thủ, sao có đau khổ 
được? Bảo rằng đời là (bê) khổ, đó là lời nói cạn cợt, 


69 


quá đơn giản, và âu trĩ. Đời sông, khi bị năm bắt và 
bám níu vào, mới là đau khô; chăng châp thủ vào đời 
sông thì chăng đau khô. 


Cuộc sống nầy có mục tiêu, chớ chăng phải vô nghĩa. 
Vài người thích bảo răng đời sống chăng có mục tiêu, 
chỉ vì họ chăng biết cách đem mục tiêu lại cho đời 
sông. Nếu chúng ta biết cách dùng đời sông nầy làm 
một khí cụ để thám sát về thế ĐIỚI, VỆ Các nguyên 
nhơn của thế giới, Và về cách thực hành đề đi đến sự 
tận diệt của thế giới, thì đời sống sẽ có mục tiêu. Như 
thế, đời sống là một phương cách đề nghiên cứu, thực 
tập, và nhận lãnh các thành quả của sự thực tập ấy. Nó 
là một phương tiện tiến tới để hiểu biết được một điều 
tốt nhứt mà nhơn loại có thê biết, và phải biết, tức 
là Niết bàn. Vậy các bạn nên nhớ, đời sống có mục 
đích chớ chăng không, mặc dầu người khờ vì chẳng 
biết cách dùng nó, mới khiến cho nó thành ra vô 
nghĩa. 


Thế giới nầy tràn đầy những gì? Nếu nhìn ở quan 
điểm thấp, thì nói, nó đầy khổ đau. (...) Nhưng nếu 
nhìn trên quan điểm cao hơn, bạn có thể nói, thế ĐIỚớI 
nầy, chăng là gì khác hơn một tiến trình chăng ngừng 
của sanh, trụ, diệt, rồi lại sanh, trụ, diệt... Nếu chúng 
ta chụp nắm và bám níu vào nó, đau khổ sẽ được gây 
ra. Nếu chúng ta chăng chụp nắm và bám níu vào nó, 
thì nó cứ giản dị tiếp diễn mãi việc sanh, trụ, và diệt. 
Do đó, chúng ta nên nhớ rằng, một người đã được giải 


70 


thoát, tự do, trở thành bậc A la hán, chẳng hề xem 
muôn vật như suối nguồn của đau khổ, hay cả của 
hạnh phước nữa. Năm uẩn (tức là thân tâm) vô nhiễm 
của bâc A la hán chẳng thê được xem là đang vướng 
mắc vào sự đau khổ. (Nơi bậc A la hán), chỉ có sự trôi 
chảy, biến đổi, và chuyển hoàn của năm uẫn ấy, đúng 
theo nguyên lý nhơn duyên. 


Tóm lại, thế giới nầy đầy tràn những gì? Nó bao trùm 
muôn vật đang sanh, trụ và diệt. Chấp thủ vào chúng, 
chúng sẽ gây ra đau khô. Hễ đừng nắm bắt và bám níu 
vào chúng, chúng chăng hề tạo nên khổ đau. 


- Phần 3 - 
Thường nhơn hay hỏi câu nây: 


39.- "Điều gì đem lại nhiều phước, điều gì đem lại ít 
phước?” 


Đức Phật dạy: "Giá trị của việc tạo phước, căn cứ trên sự 
tham lam, chăng băng một phân mười sáu giá trị của việc vun 
trông tâm từ (mefrà). ” 


Việc tạo phước căn cứ trên lòng tham bao gồm các việc làm 
phước vì danh vọng, làm phước vì muốn đánh đổi với việc 
sanh lên cõi Trời hay cảnh Thiên đàng, làm phước đề được 
tái sanh lại làm bực giàu sang, và làm phước để được hưởng 
các thú vui nhục dục. (...) Đó chỉ là nắm bắt và bám níu. Tạo 
phước như thế đó, tuy vẫn có được phước đức, nhưng giá trị 
của nó chắng bằng một phần mười sáu của việc tu tập 


71 


tâm 7# (Merià). Lòng Từ chăng dựa trên tự lợi; nó được thực 
tập vì lợi ích của người khác. "Từ " là sự thương yêu phổ 
quát đến mọi chúng sanh. Sự tạo phước căn cứ trên tâm Từ 
có một giá trị cao rộng, to lớn hơn nhiều so với việc tạo 
phước căn cứ trên lòng tham. 


[Trong ngôn ngữ Pali, khi muốn chỉ sự khác biệt to lớn giữa 
các vật, người ta thường dùng thành ngữ: "phần mười sáu lấy 
(chẻ nhỏ) mười sáu lần". Thí dụ như ta có một đơn vị của vật 
gì. Chẻ đơn vị ấy ra làm mười sáu phần, lấy một; rồi đem 
phần mười sáu đó chẻ ra làm mười sáu phần nữa, rồi lấy 
một... cứ thế cả thảy mười sáu lần chẻ, mới được phần mười 
sáu của phần mười sáu. ] 


bu) 


40.- "Phước đức to lớn nhứt tìm thấy ở đâu?” 


Đã có lần Đức Phật nói: "Phát triển sự hiểu biết rõ về vô 
thường (zmiccaamnà), dầu chỉ trong cái khảy ngón tay cũng 
đem lại nhiều hiệu quả và phước đức hơn là cúng đường thực 
phẩm cho cả Tăng đoàn có Đức Phật hướng dẫn." 


Điều nầy có nghĩa là, nếu chúng ta có thể thỉnh Tăng đoàn và 
Đức Phật (...) đến hiến cúng thực phẩm, chúng ta vẫn còn 
chưa được phước bằng việc thành công trong sự phát triển ý 
thức về vô thường, dâu chỉ xảy ra ngắn ngủi như cái khảy 
ngón tay. Đây là điểm căn bản nhứt. 


72 


Do đó, các bạn nên tỏ ra dè đặt trước các đại công tác bố thí 
của vài người được trưng bày trên tường các đền đài, bởi vì 
các thí chủ đó quan tâm đến các lạc thú nhục dục. Đại phước 
báu phải là điều mà Đức Phật đã mô tả. Phát triển ý thức về 
lẽ vô thường, dầu chỉ trong phút chốc, cũng còn qúi hơn tất 
cả các loại cúng dường cho chư tỳ kheo. 


k.* % 


4I.- "Tìm ở đâu mà gặp được (...) hạnh phước?” 


Trong Kinh điển, có một đoạn thuật lại rằng, các vị 
Trời (devzas) hấp hối, sắp qua đời, vì đã hưởng hết phước 
đức, nên đã đến giai đoạn chót của đời họ. Đoạn Kinh còn 
nói, chư Thiên ước mong đạt đến một tình trạng an lạc, tìm 
cầu và hi vọng biết được nơi ẫy. Sau cùng, họ đi đến kết luận 
là tình trạng an lạc đó có thể tìm thấy ở cõi nhơn gian. Họ 
đồng thanh nói lên trong sự vui mừng: "Nguyện cầu mọi ước 
mong được thành tựu! Hãy đi đến cảnh an lạc ở cõi nhơn 
gian!" 


Từ ngữ "cảnh an lạc ở cõi nhơn gian” có nghĩa là, ở cõi nhơn 
gian lẽ vô thường, sự bất toại nguyện, và lý vô ngã đều có thể 
nhận thấy được dễ dàng hơn là ở cõi chư Thiên. Nơi cõi nhơn 
gian, có các bậc giác ngộ, có các bậc A la hán, và có cả Đức 
Phật, Chánh Pháp, cùng Tăng già. Trên cõi Trời, (giữa) rừng 
lạc thú nhục dục, chẳng có các điều (quí báu) vừa kể. Vì vậy, 
các bậc Trời đã đến cõi nhơn gian đề tìm cảnh an lạc. Thật là 
buồn cười khi loài người lại muốn sanh lên Trời để được 
sung sướng! Vậy mà nhiều người muốn tìm cách sanh lên 
thiên đàng, để tìm hạnh phúc cho kiếp sau. Họ "đầu tư" vào 
việc đó bằng cách tạo phước, bố thí, bán nhà cửa của cải, và 


73 


xây cất (...) chùa chiên. Cảnh hạnh phúc thật sự ở vào đâu? 
Xin các bạn hãy suy gầm kỹ lại. 


k**#*% 


Tiếp theo đây, liên quan đến vấn đề ¿hân thông (iddhis), câu 
hỏi thường nêu lên là: 


42.- "Chúng ta nên quan tâm đến mức nào về vẫn đề thân 
thông (iddhis)?" 


Trước nhứt, (...) chữ ¡đ4his (tạm dịch là /hẳn thông), có nghĩa 
là "năng lực". Nguyên trước kia, tiếng đó được dùng hăng 
ngày, để chỉ một đồ vật trong nhà có công dụng góp phần 
tiện lợi cho ta làm xong mỹ mãn một công việc một cách 
hoàn toàn thông thường. Bất cứ vật gì giúp ta được tiện lợi 
như thế đều được gọi là ijdh¡. Nghĩa gôc nầy sau đó được 
dùng rộng ra để nói đến các việc kỳ diệu, lạ thường, rồi sau 
cùng, mới chỉ đến các "phép mầu thần thông" vốn là những 
hiện tượng hoàn toàn về tâm linh. Vì các thần thông đó có 
tính cách tâm linh, chúng có được các đặc tánh tạo tác và tiện 
lợi khiến chúng trở thành kỳ điệu hơn và bao quát hơn, so với 
các sự việc vật chất. Chúng cũng tựa như các dụng cụ, máy 
móc đề đỡ tốn nhơn lực của chúng ta ngày nay, (...) như các 
xe trắc tơ (ủi đất) đấp đường, v.v... Các dụng cụ đó cũng có 
thê được gọi là iđđj¡is, nhưng chúng chỉ là những "kỳ quan" 
vật chất mà thôi. Còn các iđdjis, hẳn thông, mà chúng ta 
muốn nói đến, lại liên quan đến tâm thần, chúng (...) chăng 
phải là vật chất. 


Một người biểu diễn thần thông (¿24#is) đã huấn luyện tỉnh 
thân mình cho đên mức mà y có thê khiên cho kẻ khác thê 


74 


nghiệm được bất cứ cảm giác nào mà y muốn cho kẻ khác 
cảm xúc được. Y có thể khiến cho các người khác thấy vật 
với chính mắt của họ, đúng như y muốn cho họ thấy: nghe 
được rõ ràng và phân biệt các âm thanh nào mà y muôn cho 
họ nghe; ngửi mùi hương nào mà y. muốn họ ngửi được; nếm 
vị nào mà y muốn họ được nêm bằng chính lưỡi của họ; và 
cảm xúc qua làn da của họ sự mềm dịu hay cứng rắn và các 
kích thích khác về xúc giác. Phương cách đó còn tiếp diễn 
cho đến khi người biểu diễn thần thông có thể khiến cho kẻ 
khác thể nghiệm sự sợ sệt, sự thương yêu, hoặc là các tâm 
trạng khác nữa mà họ chăng biết được lý do tại sao. Thẩn 
thông, iddhis, như thê đã tỏ ra rất tiện lợi và thật là kỳ diệu. 


Nhưng. thần thông là một loại hiện tượng thuộc về tâm linh, 
(...) chăng thể tạo nên các món đồ vật chất thật SỰ CÓ giá trị 
hữu dụng được. Chúng chẳng thể tạo dựng am cốc cho chư 
Tăng, đền miếu, lúa gạo, cá hay thực phẩm được (...) Các đối 
tượng (gợi lên đó) đường như có thật trước mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân, hay tâm, nhưng chỉ kéo dài trong khoảng thời gian 
mà thần thông được thi triển, rồi sau đó chúng biến đi mất. 
Các thần thông, tự chúng, chăng cất nổi am cốc, chùa 
chiền,..(...), Kỳ viên tự, Trúc lâm tịnh xá đã phải do tín đồ xây 
dựng và cúng dường lên Đức Phật. Và đã nhiều phen, chính 
Đức Phật đã nhịn đói vì nạn đói kém; ăn luá mã mạch dành 
để nuôi ngựa, và mỗi ngày chỉ một nắm lúa thôi. 


Các điểm nêu trên nhắc nhở ta rằng, vật chất và tinh thần là 
hai cảnh giới khác biệt nhau. Có thể biểu diễn thần thông 
(iddhis) về cả hai mặt. Đức Phật chăng phủ nhận các thần 
thông về tâm linh, nhưng Ngài cực lực cấm đoán sự biểu diễn 
chúng vì chúng chỉ là những ảo giác không hơn không kém. 
Ngài cấm các tỳ kheo thi triển thần thông, và chính Ngài 


75 


cũng tự chế, chăng dùng đến. Chúng ta chẳng đọc thấy trong 
Tam Tạng Kinh Điển (Tipiiaka) có đoạn nào nói đến việc 
Đức Phật thi triển thần thông. Cũng có nhiều đoạn kế lại việc 
Đức Phật thi triển thần thông, nhưng chỉ thấy ghi trong các 
bản Chú giải, Phụ giải, và các tác phẩm khác; do đó, sự thật 
của các lời tường thuật đó vẫn còn đáng nghỉ ngờ -- mặc dầu 
chúng ta nghĩ, đâu có cần gì phán đoán đúng hay sai. 


Đức Phật đã có lần nói rằng: "Các loại thần thông được thi 
triển như bay trên không, tàng hình, thiên nhĩ, thiên nhãn, và 
các loại tương tợ khác đều có liên hệ với các lậu hoặc và 
các chấp thủ (sàsavà và upadhikà)." Sàsavà có nghĩa là "liên 
hệ với các lậu hoặc (= àsavàs, tức là chất mủ rỉ chảy (lậu) ra 
nơi các vết độc tỉnh thần như tà kiến và si mê). Nói cách 
khác, thân thông hữu lậu, sàsavà iddhis, được thì triển vì các 
lậu hoặc tà kiến hoặc si mê đã thúc dục. Còn 
chữ upadhikà nghĩa là chấp thủ (= bám níu), do đó upadhikà 
iddhis là các thần thông vì sự chấp thủ mà thi triển lên. Cả 
hai loại thần thông đó đã được người phô diễn ra với một tâm 
trạng nhiễm ô còn chụp năm và bám níu. 


Giờ đây, hãy chú tâm đến hai loại thần thông chơn chánh 
hơn, đó là anàsavà iddhis (thân thông vô lậu) vàanuppadhikà 
iddhis (thân thông miễn chấp, nghĩa là chẳng chấp thủ), tức 
là cái khả năng biết kiểm soát và làm chủ được tâm trí mình 
theo như ý muôn. Thí dụ như khả năng nhìn bất cứ sự vật nào 
mà chăng so đo phân biệt là đẹp hay xấu, là dễ thương hay 
đáng ghét: thấy vật đẹp, chăng cho là đẹp; mà thấy vật xâu 
chẳng cho là xấu; cùng xem mọi vật chẳng đẹp, chăng xấu, 
bình đẳng như nhau. Khả năng đó giúp ta kiểm soát hoàn 
toàn được tâm trí mình khiến cho mình giữ được sự tỉnh giác 
thường hằng và có tâm bình đẳng đứng trước các vật đối 


76 


tượng bên ngoài như hình sắc, âm thanh, huơng vị, xúc giác. 
Sự tỉnh giác, tính hằng hay biết và bình đẳng tâm đó là những 
thần thông (iddhis) được gọi là thần thông vô lậu (anàsavà 
iddhis) và thần thông miễn chấp (anuppadhikà iddhis) (chẳng 
có sự chấp thủ, bám níu vào), các thần thông nầy mới thật 
đáng cho ta lưu tâm đến chúng. 


Các loại thần thông hữu lậu và chấp thủ (sàsavà 
iddhis với upadlhilkà iddhiš), nếu muốn thi triển được, cân 
phải có sự tập luyện rất khó khăn, đòi hỏi nhiều nỗ lực nhọc 
mệt. Chúng cũng có thể được thực hiện đàng hoàng, nhưng 
chỉ do một số ít người mà thôi; ngoài ra có nhiều biến loại 
khá phức tạp, xem ra chỉ là những mưu mẹo hoàn toàn phỉnh 
gạt, đôi khi lại còn lạm dụng đến các bùa chú, phù phép nữa. 


Ngược lại, các loại được gọi là anàsavà iddhis, thân thông vô 
lậu và anuppadhikà iddhis, thần thông miễn chấp, đều nằm 
trong khả năng luyện tập của đa số mọi người, khiến cho sự 
tỉnh giác và bình đẳng tâm được phát triển, mới thật là 
các thân thông đáng được người Phật tử quan tâm và tập 
luyện. (*) 


[”- Người dịch xin chơn thành sám hối với Pháp Sư diễn giả, 
vì chăng dịch đúng theo nguyên văn bôn đoạn chót của bài 


pháp về Thần thông, mà chỉ lấy ý trong bài ra viết lại. (Thiện 
Nhự?).] 


Giờ đây, ta bàn đến vấn đề: 
43.- "Hạnh phước và Đau khổ bắt nguôn từ đâu?" 


77 


Thường được nghe nói rằng, Hạnh phước và Đau khổ bắt 
nguồn từ Nghiệp cũ (Kamma). Đó là câu trả lời thiếu đúng 
đẫn nhứt. Đau khổ là những gì đã khởi lên do nguyên nhơn 
và điều kiện; các nguyên nhơn và điều kiện đó có rất nhiều 
loại, nhiều hạng, nhiều thứ khác nhau, như: vô minh (si mê) 
là một nguyên nhơn; khát ái là một nguyên nhơn;nghiệp 
h¿c cũng cùng là nguyên nhơn nữa. Nay bảo rằng Đau khổ 
bắt nguồn từ nghiệp lực, ta phải nghĩ đến cáinghiệp hiện 
fại, ngay trong đời nây, tức là sự sĩ mê, sự khát ái, sự tham 
luyến, đang còn "mới toanh" đây. Xin hãy suy gầm về các 
yêu tố đó có trách nhiệm gây ra Đau khổ, là cội nguồn của sự 
khởi sanh ra Đau khổ. Chúng ta phải nhận định ra là nghiệp 
lực cũ chăng thê chống chọi lại với nghiệp lực mới, bởi vì 
chúng ta đang nắm trong tay quyền lực tạo nên nghiệp 
mới. Nơi câu hỏi số 14, chúng ta đã biết nghiệp lực mới, cái 
nghiệp loại thứ ba, có khả năng dẹp bỏ được hoàn 
toàn nghiệp cũ. Nghiệp cũ bao gồm cả hiện nghiệp và ác 
nghiệp. Chăng còn có loại øghiệp cũ nào ngoài hai thứ vừa 
kể. Tuy nhiên, nghiệp mới có thể là một trong (hai) loại 
nghiệp (thiện và ác) đó, và lànghiệp hứ ba; nghiệp thứ ba 
nầy chăng gì khác hơn Con Đường Bát Chánh Đạo. Khi 
chúng ta khiến cho Con Đường nầy rộng mở trước mặt ta và 
dân bước đi theo nó, Con Đường đó sẽ đàn áp và triệt tiêu 
loại nghiệp thứ nhứt và loại nghiệp thứ hai. Nếu chúng ta 
sông hoàn toàn đúng theo Bát Chánh Đạo, tức là đang chấm 
dứt triệt để các lậu hoặc, thì nghiệp mới (do Bát Chánh Đạo 
tạo nên) sẽ tràn ngập đến và chôn vùi hết cả hai ác 
nghiệp và thiện nghiệp cùanghêp lực cñũ Nói cách 
khác, nghiệp cũ (gồm loại thứ nhứt và thứ hai) chẳng chống 
cự nổi với Nghiệp mới (là loại nghiệp thứ ba). 


78 


Do vậy, chúng ta phải nên quan tâm đến cái điều mà ta gọi là 
"Con Đường Bát Chánh Đạo” đó. Trước đây, tôi có nói đến 
con đường đó như thế nào, nếu ta đi theo ngã thông thường 
mà tu tập, và phương pháp thực hành như thế nào nếu muốn 
theo lối tắt (Xin xem lại câu hỏi số 13). (Nay xin nhắc lại,) 
Sự thực hành theo con đường tắt là trực tiếp tự quán sát lấy 
mình, nhằm mục tiêu đẹp bỏ hắn sự chụp bắt và bám níu vào 
cái ý tưởng về 7a, và những gì/huộc về của Ta (tức là chấp 
thủ vào 7T ngã và Ngã sở ). Nghiệp lực mới nầy, thuộc vào 
loại nghiệp thứ ba, và mạnh mẽ nhứt trong mọi loại nghiệp. 
Một khi nó được khởi tạo lên, nó sẽ "bén như gươm đao” và 
có thê tiêu diệt được một số thật lớn các nghiệp cũ đã lâu đời. 
Đau khổ cũng khởi lên từ nghiệp mới do hoạt động của sự sĩ 
mê, khát ái và tham luyến của ngày nay. Các lậu hoặc nầy 
khởi lên xuyên qua các việc chúng ta đã tiếp xúc, ngày hôm 
qua, ngày hôm kia, với các hình sắc, âm thanh, hương vị bên 
ngoài. Các lậu hoặc đó có thể bị vẹt bỏ qua một bên, do 
nghiệp mới mà chúng ta đang tạo khởi. Đừng để bị phỉnh gạt 
khi nghĩ rằng chúng đều do nghiệp cũ gây nên cả. Nghiệp cũ 
có thể tìm thấy lại qua một chuỗi dài các nguyên nhơn (đã 
qua), mà trong hiện tại chúng ta có thể quét sạch được. Xin 
đừng quên rằng øñghiệp mới rất mãnh liệt, nó có thê vô hiệu 
hoá hoàn toàn và triệt để nghiệp cũ. 


3t & 
Giờ đây, chúng ta xét tiếp đến vấn đề: 
44.- "Tại nơi nào, ta có thể chấm dứt được đau khổ?" 


Chúng ta chăng chấm dứt hết đau khổ tại trong tu viện, nơi 
rừng vắng, tại gia đình, hay trên núi. Chúng ta phải chấm dứt 


79 


đau khổ, ngay tại chính nơi nguyên nhơn sanh ra đau khổ. 
Điều chúng ta cần phải làm là tìm cho ra đau khổ đã gây ra 
hằng ngày ở nơi ta bằng cách nào và do từ cội nguồn nào nó 
đã sanh khởi. Rồi chúng ta phải cắt đứt ngay ngưồn gốc đó. 
Sự đau khổ của ngày hôm qua đã diễn ra và đi qua rôi. Nó 
chẳng thể nào trở lùi lại được; nó đã được giải quyết. Chính 
sự đau khổ ngày nay, ngay giờ phút nây, mới là vấn đề. Sự 
đau khổ của ngày mai còn chưa phải là vân đề; chỉ có sự đau 
khổ đang khởi diễn ngay phút nây là cần phải được dập tắt. 
Vậy thì, phải dập tắt ngay ở chỗ nào đây? Dập tắt ngay nơi 
nguồn gốc của nó. Chúng ta cần học tập về đời sống cho đến 
khi nào nhận thức được, như lời Đức Phật đã nói, rằng đau 
khổ chỉ sanh khởi lên do sự chụp nắm và bám níu (do sự 
chấp thủ). 


Thường được nghe tuyên bố hùng hồn, nhưng hơi mơ hồ 
răng, sanh, già và chết là đau khổ. Nhưng sanh chẳng là khổ, 
già chăng là khổ, chết cũng chẳng là khổ, khi mà chẳng có sự 
bám chặt vào sự sanh, già, chết để bảo rằng "tôi sanh", "tôi 
già", "tôi chết". Vào giờ phút ấy, chúng ta chụp nắm sự sanh, 
già và chết để lấy đó làm "của Ta". Nếu ta chăng chụp bắt, 
chúng chẳng thể là đau khổ được, vì chúng chỉ là những sự 
thay. đổi của tắm thân mà thôi. Khi thân thê thay đổi như vầy, 
ta liền bảo là "sanh"; thay đối thế kia, lại bảo là "già", thay 
đổi thế nọ, cũng bảo là "chết", và chăng nhìn thấy ra được 
(cho rõ ràng) đó chỉ là sự thay đổi về thân thể. Chúng ta xem 
đó như thật có sự sanh, già, chết và hơn thế nữa, lại gọi dó là 
"Ƒa sanh", "Fa già", "Ta chết", Đấy là một sự sĩ mê đa dạng: 
tiên khởi là "Ta" là sĩ mê thứ nhứt, kế đến thấy sự thay đôi 
của thân thể rồi bảo "Ta sanh", hoặc "Ta già”, đây là si mê 
thứ hai. Chúng ta chẳng nhận ra nổi đó chỉ là sự biến đổi của 
thân thê. Giờ đây, nêu chúng ta vừa nhận thấy đó chỉ là thân 


S0 


thể đổi thay, thì "sanh", "già", "chết" đều biến mất, và cái 
"Ƒ[a" cũng lặn luôn biệt dạng cùng một lúc. Chăng còn có 
"Ta" nào nữa, (lấy ai mà chịu Khổ đây?), thì tình trạng nầy 
chẳng phải là đau khô. 


Đức Phật nói: "Sanh là khô, già là khổ, chết là khổ." Đa số 
dân chúng đều hiểu lầm lời nói đó. Họ trỏ vào tình trạng 
sanh, tình trạng già, tình trạng chết như là đau khổ. Vài người 
chẳng thể giải thích được tại sao cả. Vài người, ngập ngừng 
và lưỡng lự, cắt nghĩa một cách mù mờ và ham hồ, ậm ờ lẫn 
tránh. Đó là vì họ quên mất lời Đức Phật nói: "Năm thủ uấn, 
kh bị bám ni là đau khô 2." (Sankhiitena 
pancupàdànakkhandhà dukkhà). Năm uân l8 thân và tâm; 
chúng hợp chung lại thành con người. Nếu có sự chụp bắt và 
bám níu vào chút gì được xem như là "Ta", hoặc là "của Ta", 
tức thì năm uấn là đau khổ. Năm uâẫn ấy là một gánh nặng, là 
một cội nguồn của đau khô. Bên trong chúng là lửa, là điêm 
sinh. Vậy thì, năm uẫn đó, nếu liên hợp với sự chấp thủ 
(=nắm bắt và bám níu) thì là đau khô. 


Giờ đây, giả sử như năm thủ uẫn đó đang ở trong tình trạng 
TH Nếu tâm ta chắng chụp năm và bám níu vào chúng như 

"già", hoặc như "Ta già”, thì chúng chăng thể sẽ là đau khổ. 
Ta sẽ xem thân nây như ' rông văng, cảm thọ nầy như rồng 
văng, ' tri giác nầy như rỗng vãng, các hành động có ý nây 
như rỗng văng, và tâm thức nây như rỗng văng. Ta sẽ thấy 
được cái toàn thê đó đang trôi chảy và cuôn xoáy, chuyên 
hoá mọi thứ thành ra rỗng vắng. Chẳng bám níu, chẳng thể 
nào đau khổ được. Đó là trường hợp của ñ0gñ uấn thanh 
tịnh (pancakkhandha, năm uân, năm tập họp, tách khỏi sự 
bám níu). Đó là năm uân của vị A la hán, “hay đúng ra, đó là 
những gì mà ta giả thiết để gọi là năm uân của một vị A la 


81 


hán. Bởi vì, thật ra, với một vị A la hán, chẳng thể được 
(phép) mô tả vị ấy như đang làm sở hữu chủ của năm uấn, 
nhưng chúng ta muốn nhìn phỏng vào các uẫn kia như là nơi 
chứa đựng các đức tánh của quả vị A la hán vậy. Tâm trạng 
ấy (của bực A la hán) chẳng thể nào nắm bắt và bám niú vào 
năm uân như là "của Ta”; tuy nhiên chúng ta vẫn phỏng đoán 
để gọi chúng là "năm uấn tỉnh khiết" (pancakkhandha ) của 
một vị A la hán. 


Dập tắt đau khổ tại nơi nào? Chúng ta phải loại trừ đau khổ 
ngay nơi nguồn gốc của nó, tức là nơi sự chụp bắt và bám níu 
vào sự vật. Đau khổ do tham luyến Sự giàu có, cần loại trừ 
đau khổ ngay trong sự tham luyến đó. Đau khổ do sự chụp 
bắt và bám níu vào các ảo tưởng về quyên lực, về thể diện, 
về danh dự và tiếng tăm, cân loại trừ đau khổ ngay trong sự 
năm bắt và bám níu đó. Rồi thì sự giàu có, quyền uy, và oai 
thế tự chúng chẳng thể là đau khổ được. Cho nên, ta nên tỉm 
ngay nơi nào đau khổ khởi lên và dập tắt nó ngay tại chỗ đó. 
n xa xưa, các bực cô đức lão luyện về Chánh pháp thường 
ói: "Theo ngõ nào nó đi lên, cứ đem nó xuống theo ngõ ấy." 


k*#% 


Giờ đây, tôi muôn bàn luận về điêu thường được gọi là “/háí 
sự biết rõ”: 


45.- "Khi gọi là "thật sự biệt rõ", ta cân phải biết rõ đền 
mức nào?” 


Tôi thiết tha mong mỏi các bạn chú tâm lưu ý đến lời nói của 
Đức Phật mà tôi sắp trích dân ra sau đây. Đức Phật bảo răng, 


32 


đê thật sự hiệu biệt rõ ràng về sự vật gì, ta cân biệt rõ năm 
điêu về sự vật đó. Đó là: 


1.- Đặc tánh của sự vật đó là những gì? 

2.- Sự vật đó khởi lên từ đâu? 

3.- Vị ngọt quyến rũ (assàđa) của sự vật đó là gì? 

4.- Nguy cơ bất lợi (àđinava) dẫu kín của sự vật đó là 
gì? 

5.- Lối thoát (missarana) khỏi sự kèm kẹp, cạm bẩy 
do sự vật đó chăng ra là gì? 


Do đó, muôn (hát sự hiệu biết rõ ràng vê việc gì, ta phải trả 
lời năm câu hỏi sau đây: 


Thứ nhứt: Đặc tánh của nó là gì? 

Thứ hai: Nguồn gốc, sanh quán của nó là gì? 

Thứ ba: Sức quyến rũ (assađà) của nó ra sao? 

Thứ tư: Nguy cơ tác hại (àđinava) của nó là những 
gì? 

Thứ năm: Lối thoát (missarana) khỏi thế lực của vật 
đó là gì? 


Có cả thảy năm câu. Nếu bạn nghiên cứu bất cứ vật nào dưới 
năm quan điểm đó, bạn sẽ vượt qua và thắng được vật ấy. 
(...) Nhưng nếu chăng nghiên cứu theo năm quan điểm đó, 
bạn sẽ bị chế ngự bởi các sự vật, nghĩa là, bởi thế ĐIỚI. Nếu 
chúng ta nghiên cứu thế giới theo năm quan điểm đó, thì 
chẳng có cách nào mà chúng ta lại bị thế giới chế ngự. Cho 
nên chúng phải thận trọng trong việc nghiên cứu thế giới. Tại 
sao ta phải nghiên cứu? Vì mục đích tối hậu nào mà ta 
nghiên cứu? Nếu chúng ta muốn nghiên cứu việc xây dựng 
hoà bình cho thế giới, chúng ta nên tỏ ra thật thận trọng. Sự 


33 


nghiên cứu của chúng ta sẽ chẳng đem lại kết quả ích lợi nào 
cả, nêu chúng ta chăng căn cứ trên nguyên tắc vừa nói của 
Phật học. 


Có lẽ, các bạn chưa từng nghe nói đến các tiếng assàđa (vị 
ngọt cám dỗ), àđinava (nguy cơ tác hại), và missarana(lỗi 
vượt thoát), mặc dầu trong Tam Tạng Kinh Điển ta thấy 
chúng nhan nhản. (...) Khi Đức Phật muốn đem chia xẻ kiến 
thức chơn thật về điều gì, Ngài chỉ dạy theo đường lỗi đó. 
Đôi khi Ngài rút ngắn lại và chỉ xét đến ba điều chót thôi. 
Bản chất của sự quyền rũ (zssàđa) của nó là gì? Bản chất của 
tính tác hại (àđinava) của nó là gì? Mỗi vật đều có vừa đặc 
tánh hấp dẫn, vừa đặc tánh tác hại, bản chất của lối vượt 
thoát (missarana) khỏi vướng mắc vào nó, khéo chiến thắng 
được nó, là gì? 


Người ta thường bảo, có một lưỡi câu dấu kín trong miếng 
môi treo thả ở đó. Assàđa, sức quyên rũ, chính là miếng mồi 
béo bở đang dụ dỗ con cá phải đớp. Cái lưỡi câu dầu kín 
là àdinava, tức là sức tác hại độc ác, ngầm, nằm phục sẵn bên 
trong miếng môi. Và missarana là kỹ thuật khéo léo để phá 
hỏng mưu lừa của lưỡi câu và miếng mồi. Con cá phải có 
phương cách ăn môi như thế nào mà chẳng mắc lưỡi câu. 
Miếng mồi ngon móc ở lưỡi câu, khi đã bị phá rối mất Vai trÒ 
nhử cá của nó rồi, sẽ trở thành một miếng thự phẩm tốt đề 
được cá ta vui đớp mà chẳng mắc câu. 


Thế nên, ta phải biết cách nhìn thế giới nầy dưới năm quan 
điểm nói trên. Một phương diện của thế giới, assàda,miếng 
môi ngon quyền. rũ ta cho tới khi ta mải mê đắm đuối trong 
ấy đến nổi tai điếc mắt ngơ với mọi việc khác. Nhưng còn có 
cái lưỡi câu bên trong. Những ai đã vướng mắc vào thế giới 


34 


rồi thì chẳng thể thoát ly ra được; họ đắm chìm sâu vào thế 
giới, nghĩa là, trong sự đau khổ. Riêng có bực fhánh 
giả (ariyans, hạng người đã tiến xa trên đường tu tập) mới 
biết nhìn thấy rõ, nhận ra được thế nào là cđm đỗ 
(assàda), thê nào là sức tác hại ngắm (àđinayg), và đầu là lỗi 
vượt thoát (nissarana). Kuc vị ây có đủ khả năng để sống 
trong thế giới, "đớp môi" của thế giới mà chăng vướng lưỡi 
câu. Các vị ấy biết TỐ mỗi vật, đê luôn luôn ý thức về cả năm 
điều: đặc tánh, nguồn gốc (samudaya), mỗi cám dỗ (assàda), 
lưỡi câu nguy hiêm (àđinava) và chiến lược (missarana). Ñay 
ta muốn íừn hiểu. thật sự rõ ràng, thì đối với mỗi vật, ta phải 
học hỏi và biết tất cả năm yếu tô đó, hay ít nhứt là ba yếu tô 
sau cùng. 


Chẳng kế là vật nào ta tiếp xúc trong cuộc học tập, hay trong 
các hoạt động khác, ta đều nên áp dụng đầy đủ nguyên tắc 
trên đây. Rồi ta mới biết phân biệt như thế nào để gặt hái 
được phần thưởng to lớn nhứt mà chẳng bị tổn thương. Đấy 
là điều được gọi là "thật sự hiểu biết rõ ràng". Khi hành 
động dựa trên sự thông suốt đó, việc tu tập theo Chánh pháp 
sẽ dễ đàng và bỏ các lậu hoặc lại đằng sau. Nhìn thế giới 
dưới nhãn quan của năm quan điểm, ta sẽ thấy thế giới tràn 
đầy quyến rũ (zssàđa) phía bên ngoài, còn bên trong ăm ắp 
nguy cơ (àđinava). Ta sẽ có cái nhìn về thế giới như là một 
sự gian lận, một sự giả mạo, một sự lường gạt, một ảo ảnh, 
và chẳng để mình bị móc vướng vào đó, hay chìm đắm say 
mê trong đó. Một tâm hồn, được trí huệ sáng chói chiếu soi, 
khi đối trước cảnh vật: hình sắc, âm thanh, hương vị, xúc 
chạm và đối tượng tâm linh, sẽ nhìn chúng dưới cặp mắt 
đứng đắn đã sành thạo về năm yếu tố nêu trên. Tâm tư ấy 
chẳng để cảnh vật chế ngự mình, và chăng hề để cho sự khát 
ái và tham luyến được phát triển nghiêng về ngã kiến. Tự do 


S5 


sẽ trở thành tình trạng bình thường, ngày lại ngày. Sau cùng, 
việc tu tập theo Chánh pháp để hướng về Niết bàn chăng còn 
quá tầm tay nữa. 


Giờ đây, tôi sẽ đặt câu hỏi như sau: 


46.- "Thế nào là “Nhập Lưu ”, hay được bước vào “Dòng 
Nước Niêt Bàn ”?" 


Xin mời bạn nhớ lại chữ Miết bàn (Nibbàng) theo nghĩa 
chúng ta đã bàn luận, tức là điều tốt lành tối cao mà nhơn loại 
có thê chứng đắc được, nơi câu hỏi số 30. Nếu trong cuộc đời 
của ai mà còn chưa biết đến trạng thái gọi là Niết bàn, hoặc 
chưa từng nêm được hương vị của Niết bàn, cuộc đời đó kê 
như đã uống phí. 


Nói đến "Dòng nước Niết bàn" là nói đến một tiễn trình đã tới 
giai đoạn chắc chắn là chỉ trôi chảy hướng về Niết bàn. Dòng 
nước đó chảy xuôi theo chiều đến nơi tận diệt khổ đau, chăng 
thể ngược dòng quay lại với các khổ nạn hoặc đây xô vào 
các Cảnh giới thảm sâu và đữ ác. Chúng ta gọi đó là Dòng 
(The Stream). (*) 


[* - Tạm dịch chữ The Siream là Dòng; nói cho đầy đủ có lẽ 
phải nói là Dỏng nước Thánh. (Thiện Nhựt ghi chú thêm).] 


Người đã bước vào Dòng (Dòng nước Thánh) là bực Nhập 
Lưu, hay Dự Lưu (Sofapanng), còn gọi là Tu đà huờn. Bực 
Tu đà huờn thì chưa chứng đắc hoàn toàn cảnh giới Niết bàn. 
VỊ Dự Lưu (Stream enferer,kẻ bước vào Dòng) chứng 


S6 


được Diw#hadhamma nibbàna, "Niết bàn tại đây và bây 
giờ"; (Xin xem lại câu hỏi số 28), hoặc làTadanga nibbàna, 
"Niết bàn trùng ngấu" (coincidental Nibbàna, do sự gặp gỡ 
ngầu nhiên), hay là bất cứ loại Niết bàn nào thích hợp với 
trường hợp mình. Nhưng một khi đã bước vào Dòng thật sự 
rồi, thì chắng còn vướng bận với các assàđa (quyến rũ) 
và àjmava (nguy cơ ngâm ngầm) (xem như là mổi 
thơn và lưỡi câu) của thế giới nữa. Thế giới chăng bao giờ 
còn có thể trở lại gạt gầm được bực ấy nữa. Điều đó chẳng có 
nghĩa là, chẳng hạn như, phải từ bỏ hết mọi liên hệ với thế 
giới, hoặc chẳng được dung dưỡng các thú vui nhục dục. Nó 
chỉ có nghĩa là, tâm của vị ây đã bắt đầu nhìn các điều vừa kế 
chẳng đáng để cho mình chụp năm và bám níu vào nữa, (...) 
mặc dầu đôi khi vị ấy cũng còn lỡ lầm, vì thiếu tỉnh giác. 


Muốn chứng đắc quả Dự Lưu, phải dẹp bỏ được ba món 
"xiềng xích", gọi là ba kết sử (sanyojana), gồm có: (1)thân 
kiến (sakkàya dirthi) là sự chấp chặt vào Tự ngã, xem tự ngã 
là một thực thể thường hằng; (2) nghỉ ngờ (wicikicchà) và 
(3) mê tín dị đoan (silabbata paràmàsa, giới câm thủ). Bỏ 
thân kiến là bỏ được một loại si mê; bỏ được nghi ngờ là bỏ 
được một loại sĩ mê khác; bỏ được mê tín dị đoan lại là bỏ 
được một loại sĩ mê thứ ba. Vị Tu đà huờn còn chưa dẹp 
bỏ sắc ái (kàma raga, tham luyên về nhục dục) là kết sử thứ 
tư. Ngay cả vị 7 đà hàm (Sakidagami, Nhứt Lai, quả vị thứ 
hai, cao hơn bực Tu đà huờn hay Dự Lưu là sơ quả hay là 
quả vị đầu tiên), cũng còn chưa dứt được sắc ái. Điều nầy có 
nghĩa là, dầu chưa dứt được sắc ái, nhưng chẳng phải là té lọt 
hăn vào hố tham nhục dục. Mặc dầu vẫn còn tiếp xúc hay 
dung dưỡng nhục dục, nhưng bực nầy đã loại bỏ được xong 
thân kiến, nghi ngờ và mê tín. Đấy là tiêu chuẩn để cho vị 


87 


nào đã bước vào "Dòng nước Niệt Bàn" tin chắc răng mình 
sẽ tiêp tục tiên mãi lên đê hướng về Niệt bàn chính hiệu. 


Như thế, chỉ là vấn đề dẹp bỏ sự hiểu biết sai lầm. Ta phải 
đẹp bỏ sự hiểu biết sai lầm trước khi diệt trừ hẳn sắc ái (kàma 
ràga), tức là sự tham luyến về nhục dục. Tình dục chưa phải 
là một vấn đề nguy hiểm và ghê gớm, hay là một kẻ thù. 
Điều ghê gớm là sự si mê. Trong Kinh Tạng, có đoạn kinh 
nói rằng, điều thối tha nhứt là một tâm tư cỗ bám chặt vào tự 
ngã. Đức Phật chăng chỉ vào tình đục để coi như một vật thối 
tha nhứt; Ngài lại trỏ ngay vào sự si mê. Chúng ta thường có 
khuynh hướng ước lượng quá cao và định giá trị quá cao về 
tầm mức mà một vị Tu đà huờn đã thôi chăng dính dấp vào 
tình dục. Khi tiêu chuẩn đã được quan niệm một cách lầm 
lẫn, thì toàn thể hình ảnh sẽ trở thành méo mó và chăng cách 
nào khiến sự việc đưa đến thoả thuận với nhau được. Do đó, 

điều thiết yếu là chúng ta phải hiểu rõ điều gì cần làm, ở giai 
đoạn đầu tiên khi bước vào "Dòng nước Niết bàn". Điều cần 
phải thực hiện đó, đâu phải là dẹp bỏ tình dục, mà chính là sự 
sĩ mê phải được đẹp bỏ trước nhút. 


Thân kiến hay ngã kiến (sakkàya dinhi) là sự tự kỷ hướng 
tâm (self centredness), như thường xảy ra hằng ngày, là do sự 
thiểu sót đã chăng nhận thức được ánh không (sunnaià, sự 
rỗng văng) dầu chỉ bằng một cách nhận thức thật thô sơ đi 
nữa. Tâm tư bị che mờ và chẳng được tự do; do đó nên mới 
có sự tin tưởng sai lầm về cái "Ta", tức là thân kiến, hay là 
ngã kiến. Vậy muốn trở nên một vị Tu đà huờn, ta phải dứt 
Biện một lần và mãi mãi, dẹp bỏ cái ý tưởng chấp vào "Ta", 

"ngã thân kiến" đó. Trong cuộc sống hằng ngày với sự 
Bếp diễn thông thường của các sự việc xảy ra, ngã kiến khởi 
lên rồi diệt đi, lại khởi lên rồi diệt đi nữa... Mỗi ngày, ngã 


38 


kiến có mặt nhiều lần, khởi lên, khởi lại luôn. Nhưng cũng có 
nhiều lúc ngã kiến vắng mặt. Chúng ta cần phải quán sát kỹ, 
để xem như thế nào là đang có ngã kiến, như thế nào là thoát 
khỏi chăng có ngã kiến. Khi có sự tự kỷ hướng tâm, đó là 
(đang có) thân kiến hay ngã kiến, sakkàya dinhi. 


Giờ thì đến vicikicchà, là sự nghi ngờ hay sự do dự về điều 
nào phải được xem là chắc thật, sự phân vân có nên tin tưởng 
hay không vào Đức Phật, sự dùng dằng chẳng biết có nên tu 
tập để tiêu diệt đau khổ một cách hoàn toàn và tuyệt đối, trên 
bình diện siêu thế hay không. Bởi vì còn do dự, cho nên ta 
còn chưa có đủ sự quan tâm cần thiết đến Chánh pháp. Thật 
khó thấy có hứng thú để chú tâm đến Chánh pháp dầu chỉ 
trong năm phút! Thế mà ngay trong những việc như diễu cợt, 
cười đùa, ăn và uống, nghiên cứu và học tập, hành nghề và 
kinh doanh, lại có thể làm gIỜ nầy qua giờ khác, trọn cả 
ngày. Nếu thời giờ dùng để diễu cợt và cười đùa được đem ra 
xử dụng để nghiên cứu Chánh pháp (một cách thích thú), thì 
việc thông suốt Kinh kệ sẽ đến với ta mau chóng hơn. Trong 
các loại do dự, quan trọng bực nhứt là sự lưỡng lự chẳng chịu 
quyết định xem là tốt hay xấu về việc chấp nhận và tuân hành 
theo phương cách do Đức Phật dạy để dập tắt mọi khổ đau. 
Thiếu quyết tâm để dấn bước lên Con Đường Đạo đi tới sự 
tận diệt khổ đau, đó là một vấn đề thật thiết yếu ˆ và là một 
nguy cơ rất trầm trọng. Đa số dân chúng xem viễn ảnh (tu 
tập) đó thật là thiếu cả hương vị, mất cả khoái cảm, chăng 
chút toại ý, và "vắng sự hấp dẫn, cũng bởi vì họ đã quá say 
đắm các cám dỗ của thế gian. Vì vậy, sự do dự cần phải quét 
sạch. Chúng ta bị đau khổ khống ché, thì phải quyết tâm tìm 
cách chấm dứt nó. 


39 


Kết sử thứ ba là sìlabbara paràmàsa, mê tín dị đoan "kinh 
niên”, (giáo lý Bắc tông gọi là giới cấm thủ ). Hãy tự quan sát 
và bài sẽ thấy, trong cử chỉ, thái độ của bạn đã có săn loại 
mê tín kinh niên. (Từ bé,) bạn được dạy dỗ, mấy con rắn mối 
vô hại kia và loài bò sát tương tợ, đáng ghê sợ lắm, đến nỗi 
việc sợ mấy con thú hiền lành đó thành thói quen nơi bạn. 
Đấy là một mê tín, vừa cô lỗ vừa ấu trĩ. Bạn được nuôi 
dưỡng trong sự tin tưởng rằng các ngôi nhà cổ kính có thần 
thánh linh thiêng: một mê tín dị đoan khác. (...) Sự tuân hành 
một cách cứng rắn (và câu nệ) theo các qui điều (đã lỗi thời) 
về đạo đức, trong hàng tăng lữ cũng như trong giới tại gia, đó 
cũng là một loại mê tín nữa. (...) 


Xin các bạn kiên nhẫn nghe tôi kể thêm một thí dụ nữa về 
loại kết sử thứ ba, có liên quan đến Bốn Cảnh Giới Thảm Ác. 
Các cảnh giới nầy được vẽ trên tường các chùa chiền: cảnh 
giới điạ ngục, cảnh giới súc sanh, cảnh giới ngạ quỉ (pefas) 
và cảnh giới a tu la (asuras, các vị thần phi thiên). Bốn cảnh 
giới nầy được gọi là Bốn Cảnh Giới Thảm Ác (sầu thảm và 
dữ ác). Thường nghe giảng rằng, khi chết đi, ta có thể bị rơi 
vào bốn cảnh đó, nên ta tin lắm. Nhưng chẳng có ai giảng 
cho ta nghe, hằng ngày ta thường lâm vào các thảm trạng. 
Các thảm trạng nây có thật và còn quan trọng hơn bốn cảnh 
điạ ngục, súc sanh, ngạ qui và a tu la trên tường nhà chùa kia. 
Nếu ngày nay, chúng ta chăng sa vào một thảm cảnh nào, thì 
sau khi chết, làm gì chúng ta lại sa vào bốn cảnh giới thảm ác 
nói trên. Điều này chẳng đuợc đem ra giảng, nên dân chúng 
còn chưa hiểu được ý nghĩa căn bản về Bốn Cảnh Giới Thảm 
Ác. Đức Phật đâu phải là một nhà duy vật; Ngài chăng lấy 
tắm thân vật chất làm tiêu chuẩn tham chiếu, có đâu lại nói 
giống theo như các câu chuyện địa ngục vẽ trên tường với 


90 


lắm thây ma bị nấu sôi lên (...) trong các chảo đồng! Đức 
Phật đã lây "tâm" làm tiêu chuân tham chiêu. 


3x 
47.- "Ý nghĩa của bốn Cảnh giới Thảm ác là gì?" 


Cảnh giới thứ nhứt là điạ ngục. Điạ ngục có ý nghĩa là lo âu. 
(Theo tiếng Thái, điạ ngục là "trái tim nóng bỏng"). Mỗi khi 
ta đang thể nghiệm sự lo âu, nóng bỏng hay cháy xém, đồng 
thời ta tái sanh làm một chúng sanh nơi cảnh địa ngục. Đó là 
một sự tái sanh tự phát, một cuộc tái sanh tâm linh. Mặc dầu 
thân thê vật chất nây đang ở nơi cõi nhơn gian, nhưng khi lo 
âu vừa khởi lên, thì tâm đã rơi vào điạ ngục. Lo âu vì ngại có 
thể bị mất uy tín và danh tiếng chẳng hạn, hay bất cứ lo âu 
thuộc loại nào -- đó là địa ngục đấy. 


Rồi đến sự tái sanh vào cảnh giới súc sanh, đó chỉ là sự ngu 
độn. Tỏ ra quá khờ khao, ngu độn về một việc gì: ngu, khi 
chẳng biết Chánh pháp và Niết bàn là điều đáng qúi; ngu, khi 
chẳng dám đến gần với Phật học; ngu, khi tin răng kẻ nào tu 
tập theo Chánh pháp hay lưu tâm đến Phật học là hạng người 
hủ lậu và kỳ cục. Trẻ con , và ngay cả người lớn, đều nghĩ 
như vậy, và họ lánh xa Chánh pháp cùng tôn giáo. Đó là sự 
ngu mê. Chăng kể ngu mê về loại nào, sự đần độn cũng 
tương đương với sự tái sanh làm súc sanh (thú vật). Hễ khi sự 
ngu mê vừa khởi lên và làm tràn ngập tâm trí ai, tức thì kẻ ấy 
trở nên hạng súc sanh; đó là sự tái sanh tự phát, một cuộc tái 
sanh tâm linh. Đấy là cảnh giới thảm ác thứ hai. 


Cảnh giới thảm ác thứ ba là hoàn cảnh của loài ngạ qủi 
(peras, qủi đói), loại chúng sanh ma qui bị đói khát kinh niên, 


91 


bởi vì sự đòi hỏi của chúng luôn luôn vượt quá sự cung ứng 
phẩm vật. Đây là tình trạng đói khát kinh niên về tâm linh, 
chăng phải đói về thức ăn. Thí dụ như, (...) có người muốn 
được một ngàn đồng, vừa được một ngàn lại muôn mười 
ngàn, rồi trăm ngàn, cho đến cả triệu mà vẫn còn chưa mãn y. 
Đây là trường hợp chạy đuổi theo mãi mà chẳng bao giờ bắt 
gặp; có đầy đủ triệu chứng của bịnh đói kinh niên. Lại còn 
giống với loài ngạ qui đói khát, bụng to như hòn núi mà 
miệng lại nhỏ như lỗ kim. Phần nội nhập để tiêu thụ chẳng 
bao giờ vừa đủ cho cơn đói, nên mới luôn luôn là g 
đói. Đối ngược với ñsg gi là người, (...) dầu được hai mươi 
xu cũng tốt mà chỉ có mươi xu cũng đành lòng. Nhưng bạn 
đừng vì thế mà vội nghĩ rằng, ưng dạ như thế có nghĩa là thôi 
chẳng còn muốn tìm cầu vật gì nữa. Trí thông minh dạy ta 
những gì cần nên làm và làm ngay việc đó một cách đứng 
đắn. Bằng cách đó, ta thấy thích thú thoả mãn, mỗi khi đuôi 
theo sự vật gì. Ta thưởng thức sự tìm cầu và (cảm thấy) được 
mãn nguyện sau đó. Đây là lối sống chăng thành ngạ qui, 
nghĩa là, chắng mắc bịnh đói kinh niên. Đuổi theo sự vật nào 
với lòng khao khát, là thành ngạ qui. Đuôi theo sự vật một 
cách thông minh chăng phải là có bụng đang thèm thuồng; 
bởi thế, chẳng được xem đó như là cảnh qủi đói, mà chỉ là 
giản dị làm những việc gì cần phải làm mà thôi. 


Ước vọng chăng phải là khao khát, nhứt là ước vọng muốn 
dập tắt hết đau khổ. Bạn chớ nên đi nói với kẻ khác răng (...) 
ước vọng là khao khát, là tham lam. Khao khát hay tham lam 
khởi lên do có sự si mê đần độn. Ước vọng chứng đắc Niệt 
bàn có thể là sự khao khát, nếu được đuổi theo với sự rồ đại, 
sự mê đắm, hay sự hãnh diện. Theo học khóa thiền mà chẳng 
hiểu thiền là gì cả thì là khát vọng và tham lam; chính sự si 
mê đó đưa tới đau khổ vì đầy những chụp nắm và bám níu. 


92 


Tuy nhiên, nếu một người có ước vọng chứng đắc Niết bàn, 
sau khi đã cảm nhận một cách rõ ràng và thông minh, thế nào 
là đau khổ, cùng phương cách theo đó đề diệt tận khổ đau, và 
với một tâm trạng sẵn sàng và thật lòng học tập đứng đắn về 
thiền định và minh triết, thì ước vọng về Niết bàn đó đâu 
phải là khát vọng tham lam, đâu phải là đau khổ. (....). Vậy 
thì, (...) nếu ước vọng bắt nguồn từ sự sĩ mê hay một lậu hoặc 
nào khác, hoặc các triệu chứng giống với bịnh đói kinh niên - 
- hằng theo đuổi mà chăng hề bắt được -- thì đó là (....) cảnh 
giới thảm ác của ngạ qui, một lối tái sanh (tâm linh) tự phát. 


Cảnh giới Thảm ác chót là cõi a fw la (Asuras, loại yêu thần, 
qủi thần nhát gan) Trước hết, xin giải nghĩa 
chữAsura: sura là can đảm; asura là chẳng can đảm, nhát 
gan, khiếp nhược. Vậy thì, khi nào ai đó trở nên nhát gan 
chẳng có lý do, kẻ ấy đang tái sanh, một cách tự phát động, 
vào cảnh giới a tu la. Nhát sợ loài rắn mối vô hại, loài đa túc, 
loài trùn là lo sợ vô cớ và cũng là một hình thức của đau khổ. 
Sợ hãi một cách chăng cần thiết, hoặc sợ hãi một điều gì vì 
đã quá lo nghĩ đến, cũng là tái sanh làm a tu la một thứ. Ai 
cũng sợ chết, nhưng nỗi lo lắng đó được nhơn lên trăm vạn 
lần vì mình phóng đại quá đáng về nguy cơ sẽ chết. 


Lo âu dày vò con người, ngày lẫn đêm. Sợ sẽ lọt xuống địa 
ngục và đang sợ như vậy là đã thành một a tu la mắt rồi. Hoá 
cho nên, con người đang tái hạ sanh vào trong Bốn Cõi Thảm 
Ác hằng ngày, hằng tháng, lại hằng năm. Nếu ta biết hành 
động đúng đắn và chăng đề lâm vào các thảm trạng xem như 
Bốn Cõi Thảm Ác, ngay lúc này, thì sau khi chết đi, chúng ta 
đâu có phải rơi lọt vào Bốn Cõi đó, như đã được vẽ trên 
tường tại các chùa chiên. 


93 


Cách giải thích Bốn Cõi Thảm Ác như trên phù hợp với ý 
nghĩa và mục đích giảng dạy của Đức Phật. Các sự tin hiểu 
sai lầm về Bốn Cõi Thảm Ác phải nên được xem như là mê 
tín dị đoan. Điều đáng thương hại nhứt cho các Phật tử là 
đường lối giải thích sai lầm lời giáo huấn của Đức Phật và 
việc đem ra thực hành một cách thiếu hắn sự thông minh. 
Chẳng cần phải đi tìm các mê tín dị đoan ở đâu xa; ngay 
trong Kinh Tạng cũng đã có nhiều đoạn mô tả những giáo 
phái tu theo hạnh con bò, con chó, nhan nhản ở Ấn độ, vào 
thời Đức Phật. (...) Các sự mê tín dị đoan đó cần phải dẹp bỏ 
mới có cơ bước vào Dòng Nước Niết bàn. Bực Tu đà huờn, 
hay là Dự Lưu (Stream Enterer, Dự Lưu; dự=bước vào, 
lưu=dòng nước), đã dẹp bỏ được sự tin tưởng sai lầm vào 
một thực thể bản ngã thường hằng, sự nghi ngờ, và sự mê tín 
dị đoan, để bước vào dòng nước Thánh và chứng được pháp 
nhãn, đôi mắt nhìn thông suốt Chánh pháp và được tự do, 
giải thoát khỏi sự sĩ mê. 


Xin các bạn ghi nhớ rằng, thường nhơn chúng ta ai cũng còn 
ít nhiều si mê và vọng tưởng dưới hình thức ngã kiến, nghỉ 
ngờ và mê tín. Chúng ta cần bước lên một bực và đả phá sạch 
ba mối si ám đó để có thê đặt chơn bước vào "Dòng nước 
Niết bàn". Từ điểm đó trở đi, sẽ có một sự tuôn chảy theo 
dốc cao đồ xuống rất thuận tiện để hướng về Niết bàn, tựa 
như một hòn đá rơi lăn từ sườn núi. Nếu bạn muốn trở nên 
quen thuộc với Niết bàn, bước vào dòng nước Thánh, và 
thắng tiễn đến bờ Niết bàn, tất nhiên bạn cần hiểu rõ ba mối 
kết sử đó phải được dẹp bỏ xong, trước khi ta diệt trừ được 
tham sắc ái và sân hận là hai kết sử cao hơn và vi tế hơn. 
Bước vào dòng nước Thánh là buông bỏ xong ba hình thức sĩ 
mê (thân kiến, nghi và giới cắm thủ); lại cũng có nghĩa là đẹp 
xong sự tự kỷ hướng tâm, sự do dự (...) và các mê tín cố hữu. 


94 


Sự đứt bỏ nầy có giá trị phố quát và ứng dụng cho tất cả mọi 
người trên thế giới.(...) Người vừa dẹp xong ba món kết sử 
đó liền trở thành bực Hiển #rí, bực Thánh giả (Ariya, bực 
Thánh). Khi đã tự cải thiện và tiễn lên đến nắc cao nhứt trong 
hàng thường nhơn, ta vẫn phải vượt lên nữa, cho đến giai 
đoạn mà chắng còn ngõ nào khác hơn là bước vào "Dòng 
Nước Niết bàn", trở nên bậc Tu đà huờn. Rồi lại cứ thắng 
tiền, thuận theo dòng mãi mà cặp bến vào Niết bàn. 


Khi tu tập nhằm lánh xa việc chấp thủ, sự tự kỷ hướng tâm 
(self centredness), và vọng tưởng, ta phải nên quán chiếu 
rằng mọi sự vật đều chăng đáng cho ta chụp năm và bám níu 
vào. (...) Vậy thì, ngay trong giờ phút nây, mỗi người trong 
chúng ta, tùy theo trình độ, hãy bắt đầu lưu tâm ngay đến 
việc khước từ tham luyến. Nếu chăng may, bạn thi rớt, chẳng 
cần phải khóc than; hãy quyết tâm bắt đầu lại đi và nỗ lực hết 
mình. Còn nếu bạn thi đậu, thì cũng đừng vui mừng quá bồng 
bột; tưởng nên xem đó là việc thường ở đời. Được như thế 
đó, đấy là có khởi lên sự hiểu biết về việc chẳng chụp nắm và 
bám níu vào (kết quả thi cử) đó. 


Khi đi thi, các bạn nên quên chính các bạn đi. Nên nhớ điều 
đó nhé! Khi bắt đầu làm bài thi, bạn phải quên bạn đang là 
chính bạn. Hãy quên cái việc "Ta" đang bị khảo sát và "Ta" 

sẽ đậu hay rớt. Bạn có thê nghĩ sẵn trước làm cách nào để thi 
cho đậu và lập kế hoạch thi hành việc đó, nhưng đến khi bạn 
bắt đầu viết, bạn phải nên quên hết các điều đó đi. Chỉ giữ lại 
sự định tâm, nó sẽ giúp bạn xuyên thấu qua các câu hỏi và 
(chóng) moi ra câu trả lời. Một tâm trí, dẹp sạch được cái "Ta 
sẽ đậu hay rót", lập tức trở nên thanh tịnh và linh hoạt. Nó 
nhớ thật mau và suy nghĩ sắc bén. Do vậy, ngồi thi với sự 
định tâm đúng mức sẽ mang đến kết quả tốt. Đó là biết cách 


95 


ứng dụng thế nào là nguyên tắccử waang, tâm không, (củ 
waans, từ ngữ Thái, nghĩa là giữ tâm rông, vắng, chăng có 
ngã kiến), một nguyên tắc Phật học về sự chăng chụp năm và 
bám níu (vào cái "Ta"), vào trường hợp đang ngôi thi. Theo 
cách đó, bạn sẽ được kết quả tốt. 


Những ai còn chưa biết cách dùng kỹ thuật đó thì thường 
cảm thấy quá lo lắng là sẽ thi rớt. Họ trở nên quá căng thắng, 
khiến cho chăng thê nhớ hết lại được trong trí những điều đã 
học qua. Họ chăng viết được các câu trả lời chính xác và có 
thứ tự, khiến cho họ phải thi hỏng. Vài người khác lại quá 
bồng bột với ý nghĩ "Ta học giỏi, ta sẽ đậu chắc chắn". Sinh 
viên nào vướng vào việc bám níu vào cái "Ta"như thế, chắc 
là sẽ làm bài thi kém lắm, bởi vì thiếuc/ waang, tâm 
không. Mặt khác, người có cỉ' waang, tâm không, chăng đề 
cho cái "Ta", cái "cuả Ta" xen vào rối trí, nên chẳng hề quá 
lo sợ hoảng hốt hoặc quá tự tín. Chỉ có sự hiện diện của định 
tâm, YÊU là một năng lực tự nhiên. Hoàn toàn quên hết 
"mình" đi, người ấy sẽ thành công. Đó là một thí dụ sơ đăng, 
nhưng lại căn bản nhứt, làm nối bật các hiệu quả của sự 
chẳng bám níu và của cï waang, tâm không. 


(Nói đến râm không), một người còn bị sự sỉ mê che mờ tâm 
trí, khi nghe nói đến chữ “Sunnafà”, HOHE thời thuyết pháp ở 
giảng đường các chùa, liền dịch là "sự hư vô, sự rỗng vắng 
hoàn toàn". Cách dịch đó là một lối giải thích duy vật và là 
điều mà nhiều nhóm người đã hiểu sai nghĩa của chữ đó như 
thế. 


Chữ “Sunnarà” của Đức Phật có nghĩa là sự văng mặt của bât 
cứ sự vật gì mà ta nên chụp băt và bám níu vào coi như một 


thực thể thường trú, hay là cái ”⁄# øgã", mặc dầu về phương 


96 


diện vật lý, tất cả đều có đó trong sự toàn vẹn đầy đủ của mọi 
sự vật. Nếu chúng ta chụp bắt, thì liền có sự đau khổ 
(dukkha); nêu chúng ta chăng chấp thủ, thì liền có sự thoát 
khỏi đau khổ. Thế giới nầy được mô tả như rồng vắng, bởi vì 
chẳng có bất cứ gì mà chúng ta được quyên chụp nắm. 
Chúng ta phải nên đương đầu với thế giới rồng văng đó với 
một tâm trạng chẳng chụp nắm lấy. Nếu chúng ta muốn một 
vật nào, chúng ta phải nên đuôi theo vật đó với một tâm trạng 
chăng chấp thủ, để rồi có được vật mong muốn mà nó chẳng 
hề trở thành một nguồn gây ra đau khổ. 


Hiểu lầm ý nghĩa của vỏn vẹn một chữ "rỗng vắng" đó, là 
một sự mê tín (sìlappafa paràmàsa, giới cắm thủ, bám vào sự 
tin tưởng sai lầm) và tạo nên một trở ngại to lớn cho người 
(tu hành) bước vào "Dòng Nước Niết bàn". Do đó, chúng ta 
nên tìm hiểu cho thật đúng đắn và đầy đủ nghĩa của chữ 
"rỗng vắng" và các chữ khác được Đức Phật dùng. Ngài mô 
tả thế giới nầy như rỗng văng bởi vì chẳng có chỉ ở trong đó 
mà ta có thể xem như là có "ngã" hay là "tự ngã" cả. Trả lời 
câu hỏi của Vua Mogha, Ngài bảo: "Nên luôn luôn xem thế 
giới nầy như là cái gì rỗng vắng. Nên luôn luôn xem thế giới 
nây và các vật chứa trong đó như là cái gì rỗng văng." Khi 
nhìn thấy nó rỗng văng, tâm thức tự động vứt bỏ sự chụp bắt 
và bám níu. Rồi làm sao mà xảy ra được sự tham luyến, sân 
hận và si mê? Làm được như thế đó, là bực A la hán. Nếu ta 
còn chưa thành công làm được như thế đó, ta cũng phải tiếp 
tục cố gắng mãi, (để rồi) mặc dầu vẫn còn là một thường 
nhơn tầm thường, nhưng sẽ ít bị đau khổ hơn. Bao lâu mà ta 
giữ được âm không, ci waang, thì đau khổ chăng thể khởi 
lên được. Bất cứ lúc nào ta bị quá kích thích và có sơ sót, thì 
liền có lại sự đau khổ ngay. Nếu chúng ta canh chừng cần 
mật, tạo sự rồng vắng (của ngã kiến) càng ngày càng nhiều 


97 


và lâu bền, chúng ta sẽ thấm nhập thâm sâu vào cốt tủy của 
Phật học, và sẽ biệt đên "Dòng Nước Niệt bàn." 


* %*®% 
Giờ đây, còn đôi chút thì giờ, tôi xin nêu câu hỏi chót: 
46.- "Lời giáo huân cuôi cùng của Đức Phát là gì?” 


Như mọi người đều biết, một người sắp chết thường lập bản 
chúc ngôn, trối lại các lời đặn cuối cùng. Khi Đức Phật sắp 
mắt, Ngài thốt lên các lời nói chót như sau: "7á cả các sự 
vật hôn hợp đểu phải suy tàn. Phải luôn luôn tỉnh 
thức!" Muôn sự vật chăng qua chỉ là một sự trôi chuyền, 
nghĩa là, chúng rỗng văng (chẳng có tự ngã). Muôn sự vật 
đều vồ thường (anicca), chúng biến đổi chăng ngừng, chúng 
trôi chuyển chăng dứt. Luông trôi chuyền đó chẳng có tự ngã 
hoặc những gì thuộc vê tự ngã. Hãy thận trọng và luôn luôn 
sẵn sàng. Nói cách khác, đừng tỏ ra khờ dại, đừng trở nên 
đắm say sự vật, và đừng xem sự vật nào đáng để chụp năm 
và bám níu vào. Đừng xao lãng mà tham luyến vào bất cứ sự 
vật gì. Đấy là ý nghĩa của chữ "tỉnh thức" mà Ngài muốn 
dạy. Với sự tỉnh thức đó, chúng ta sẽ được trang bị đầy đủ 
luôn luôn. 


Thanh thiếu niên ngày nay là cả một vấn đề! Hãy xem họ đã 
hoàn toàn xao lãng đến độ nào. Họ coi mọi sự vật như hết 
sức khả ái, rất đáng được chụp năm và bám níu vảo. Chấp 
chặt vào sự vật xem như khả ái hay khả ô ố, cuối cùng rồi cũng 
là nguồn gốc gây ra sự phiền muộn cho mình và cho kẻ khác. 
Đó là những người chẳng làm đúng theo lời trối của Đức 


98 


Phật. Họ đang làm uống phí lợi ích được sanh ra làm người 
và làm con cái của mẹ cha theo đạo Phật. (...) 


Tất cả chúng ta, trẻ cũng như già, đều có đầy đủ khả năng để 
tuân theo lời giáo huấn tôi hậu của Đức Phật. Hãy nên nhìn 
thế giới nầy như chẳng hề có cái "Ta" hoặc những gì "thuộc 
về của Ta". Tâm tư ta sẽ đứt bỏ được sự chấp thủ; tham lam, 
sân hận và si mê chẳng thể còn khởi lên được. Như thế, 
chúng ta sẽ thực hiện được điều cao qúi nhứt của nhơn loại. 


(x.) 


Đức Phật còn dạy một lời giáo huấn cuối cùng nữa: "Hãy đi 
khắp bốn phương và truyện giảng Chánh pháp, vi diệu ở 
phần đầu, phần giữa và phần chót." Tôi muốn diễn giải câu 
nầy như là đang truyền lịnh cho tất cả chúng ta phải nên 
giảng dạy về sự chăng chấp thủ (chăng chụp nắm và bám 
níu) ở bực sơ đăng cho các trẻ con, bực trung đẳng cho người 
lớn, và ở bực cao đẳng, cấp tiến nhứt cho những aI đã đạt đến 
Trạng thái Tối cao và những người mà chẳng còn điều chỉ là 
đáng quan tâm nữa cả. Đức Phật chỉ chỉ dạy có sự chăng 
chấp thủ mà thôi, không điều gì khác. Ta có thể mang ra 
giảng ở mọi trình độ, cho trẻ con, cho người trung niên và cả 
cho lớp tuổi già. Hay là ta còn có thể hiểu lời nói của Đức 
Phật một cách khác hơn nữa, là đem Chánh pháp ra truyền 
giảng ở cấp thấp, cho những người còn sống trên thế giới 
nầy; rồi đến cấp trung gian, cho những ai ở các thế giới khác; 
và sau cùng, vì lợi ích tối cao, để siêu thoát cõi thế tục. 


Toàn thê tỉnh tuý của Giáo pháp có thể tóm lược vào việc 


giải thoát khỏi khổ đau qua sự chăng chấp thủ (chăng tham 
luyến). 


99 


Do đó, sự chăng chụp năm và bám níu, sự vắng bóng của 
mọi tư tưởng về cái "Ta" và những gì thuộc về của "Ta" sẽ là 
đề tài quan trọng vào bực nhứt được đem ra giảng dạy. Xin 
mỗi bạn ghi đậm vào tâm trí mình chỉ mỗi một chữ, một chữ 
duy nhứt có thê phát lộ toàn thê Chánh pháp, chữ waang (của 
Thái Lan) (=rỗng vắng, trống không, tự do), tương đương với 
chữ Pali là Sunnatà (Tánh không) -- đó là cốt lõi, là tỉnh túy 
của Phật học. Người ta phạm vào các điều răn của đạo đức 
chỉ vì thiếu ci waang, tâm không ( tâm thức vắng bóng ngã 
kiến). Người ta thiếu sự định tâm, chỉ vì chăng có được ci 
waang, tâm không. Người ta chăng có trí huệ, chỉ vì chẳng 
có cỉ waang, tâm không. Đức Phật có cif waang, tâm không. 
Cïf waang, Tâm không, đó chính là quả vị Phật. Chánh pháp 
giản dị chỉ là sự chỉ dạy về cỉ! waang, tâm không, sự tu tập 
để đưa đến cứ waang, tâm không, kết quả của sự thực tập 
cũng là cứ waang, tâm không, và rốt ráo là Niết bàn. Tăng 
già là tập đoàn các tu sĩ tuân theo hệ thống giới luật của Đức 
Phật, cũng tu tập để chứng đắc được cứ waang, tâm 
không. Tam Bảo: Phật, Pháp và Tăng, có thê qui kết gọn lại 
trong chữ c¡ waang, tâm không. Ta thành công trong việc 
tuân phục các điều răn đạo đức qua sự từ khước chẳng chụp 
nắm và bám víu, qua sự giải thoát khỏi các lậu hoặc. Khi ci 
waang, tâm không, đã được chứng đắc, các vọng tưởng sỉ mê 
đều được tiêu trừ và định tâm đạt tới mức tối hảo. Khi ta đã 
bắt đầu biết nhìn vào mọi sự vật trong thế giới nầy đều rỗng 
vắng, ta chẳng còn chụp bắt và bám níu vào chúng nữa thì trí 
huệ minh triết sáng chói đến với ta. Đạo và Quả của Niết bàn 
gồm có sự thông suốt được ánh không và việc lần lượt gặt 
hái kết quả của sự rỗng vắng đến mức tuyệt đỉnh. Bồ thí, trì 
giới, quy y Tam Bảo (Phật, Pháp, và Tăng), Định, Huệ, Đạo 
với Quả, và Niết bàn, tất cả các điều đó có thể tóm tắt lại 
trong một chữ wzang (rỗng vắng). 


100 


Đó là vì sao Đức Phật đã nói: "Sự rồng vắng chính là điều 
Như Lai chỉ dạy. Giáo lý nào mà chắng đề cập đến sự rỗng 
vắng là giáo lý của kẻ khác, một giáo lý chăng chính thống 
đã do một kẻ đồ đệ hậu bối nào đề xướng. Tất cả những kinh 
kệ do Như Lai giảng đều thâm sâu, có nghĩa lý sâu xa, là 
phương sách để có thể siêu việt cõi thế gian, và bàn luận nhứt 
vê Tánh Không (Sunnarà, Sự rỗng vắng)." Mặt khác, Đức 
Phật cũng nói: "Một bài pháp, bất cứ thuộc loại nào, dầu 
được thốt lên từ một thi sĩ hay một người hiền triết, dầu được 
viết thành văn vần, đây thi vị, hoa mỹ, du đương mấy đi nữa, 
nếu chắng có liên quan đến ánh Không (Sumnarà), thì còn 
chưa theo đúng Chánh pháp." Như thế, có hai loại bài thuyết 
giảng giáo lý; loại nào nói đến Tánh Không, Sunnaià, thì đó 
là đúng theo lời giảng của Đức Phật; còn loại chẳng bàn đến 
sự rồng vắng, đó là những luận văn của người sau. 


Do đó, ta thấy Đức Phật xem Tánh Không, Sunnarà, và các 
bài pháp thuyết giảng về Tánh Không, là tỉnh tủy chơn thật 
của Phật giáo. Vì vậy mà Ngài mới nói: "Khi giáo lý về Tánh 
Không, Sunnaía, đã "chết" (suy tàn) rồi và chăng còn ai quan 
đến nữa, thì bấy giờ bản chất thật sự của Chánh pháp hoàn 
toàn bị đánh mất." 


Đấy cũng tựa như cái trống của các triều vua dòng Dasàraha 
vào thời cổ, được truyền lại từ thế hệ nầy sang thế hệ sau. 
Cùng với thời gian cái trống đã cũ nát, nó được vá đi vá lại 
thật nhiều lần, trải qua nhiều năm tháng, nhiều đời, cho đến 
khi trên mặt trống chỉ thấy còn những vật liệu mới mà thôi. 
Cái nguyên chất thật sự của nó đã hoàn toàn biến mắt. 


Khi cái ngày mà các tỳ kheo chăng còn lưu tâm đên việc 
nghiên cứu và nghe bàn luận đên các đê mục có liên quan 


101 


đến Tánh Không, Sunnarà, nữa -- điều mà đáng lý họ phải cố 
công học tập và thực hành, thì vào thời buổi đó, ta có thể nói 
răng cái bản chất nguyên lai của Phật giáo đã hoàn toàn mất 
hẵn, và chỉ còn lại những chất liệu mới, những lời bàn của 
các giáo đồ hậu bối mà thôi, cũng giống như điều đã xảy ra 
cho cái trống kia vậy. Xin các bạn hãy suy sâm điều đó! Đức 
Phật thúc dục chúng ta truyền giảng Chánh Pháp, vi diệu ở 
phân đầu, phần giữa và phân. chót, trên bình diện của sự 
chăng chấp thủ (chẳng chụp nắm và bám níu). Nhưng Phật 
học hiện nay đang vào tình trạng nào? Có giống với cái trống 
cũ khi xưa hay là chỉ toàn những mảnh vá mới? Chúng ta có 
thể tự tìm hiểu lấy, bằng cách quan sát xem trong các hàng 
Phật tử, có còn ai lưu tâm đến và thực tập theo fánh không, 
(Sunnarà) nữa hay không. 


Đấy là những lời giáo huấn cuối cùng của Đức Phật dành cho 
các đệ tử của Ngài: tỉnh tấn tu tập giáo pháp của Ngài, truyền 
giảng giáo lý của Ngài và chấn hưng các nguyên liệu đã trở 
nên suy vi để trở lại tình trạng tươi mới, bằng cách nghiên 
cứu 7ánh Không, Sunnarà. Thực hiện các điều đó, thì cần 
phải đào sâu, trắc nghiệm, nghiên cứu và thảo luận cho đến 
khi nào sự thông suốt về giáo lý Tánh Không đó được khởi 
sắc trở lại; và bấy gĐIỜ mới có thể nói rằng chất liệu 
"thứ"thiệt" (chánh thông) đã phục hồi lại được tình trạng 
nguyên thuỷ. 


KẾT LUẬN 


Chúng ta đã tóm lược Giáo pháp lại dưới hình thức những 
tiêu đê mục, sắp xếp lại đê có thê hiêu dê dàng và tiện ghi 


102 


nhớ, cùng với các lời trích dẫn trong Kinh Tạng. Tôi hi vọng 
rằng các bạn sẽ chăng chóng quên được các điểm đã bàn luận 
vừa qua như chúng đã minh chứng các chơn lý căn bản mà 
các bạn cần giữ trong ký ức và chúng là những nguyên tắc 
tổng quát để xử dụng trong việc phán đoán và quyết định về 
các vấn đề đủ loại mà các bạn sẽ đối phó trong tương lai. 
Đức Phật có nói, nếu có sự nghỉ nan về một điểm nào, chúng 
ta nên đối chiếu lại với các nguyên tắc tổng quát. Nếu một đề 
án khả nghĩ nào xét thấy chăng phù hợp với các nguyên tắc 
tổng quát, phải bác bỏ nó như chăng phải là một giáo lý của 
Đức Phật. Kẻ nào đề xướng ra như thế, đã lầm nhận nó và 
đem ra giảng dạy một điều lầm lẫn. Ngay cả khi y quả quyết 
rằng đã được nghe từ Đức Phật; một chữ, bạn cũng đừng tin 
vào lời y. Nếu một lời tuyên bố chăng phù hợp với các 
nguyên tắc tổng quát, nghĩa là, chăng đúng theo Kinh Tạng 
(Sufas ) và Luật Tạng (Vimaya), bạn hãy bác bỏ nó như 
chăng phải là lời Đức Phật nói. Giáo lý của Đức Phật là 
chăng chụp nắm và bám níu (chẳng chấp thủ), tánh không 
(sunnarà), vô ngã (anaffa, chăng có tự ngã), và những gì chỉ 
thuộc về nguyên tố, chớ chăng phải thuộc về chúng sanh, cá 
nhơn, tự ngã, Ta, anh ấy hay chị đó. 


Nơi miền quê, tại quận nhà của tôi, người ta thường phải học 
thuộc lòng bài kệ ngăn tiếng Pali sau đây, ngay vào ngày đầu 
tiên họ bước chơn vào công chùa đề xin đi tu: 


Yathà paccayam pavaftIamanam dhàtumnaftamavetam 
Dhàtumaftako, nissaffO, H]1VO, SunHO. (...) 


Họ còn chưa được chỉ dạy phải lễ lạy tượng Phật như thế 


nào, đọc kinh niệm chú, hay tham dự các khoá lễ buổi sáng, 
công phu buôi chiêu. Họ cũng chưa được học các thủ tục cân 


103 


thiết trước khi làm lễ thọ giới. Nói cách khác, những người 
mới chơn ướt chơn ráo vào chùa để đi tu, đã được trang bị 
nøay VỚI Các kiến thức cao siêu, tỉnh túy của Phật học, đúng 
vào ngày họ đến xin xuống tóc. Hiện nay, tôi chăng biết cái 
tập tục đó còn giữ lại ở nơi nào; hay là, các người mới đến có 
hiểu được bài Kệ trên đây không, thật tôi chẳng biết nữa. 
Nhưng mà cái mục tiêu của tập tục nầy (theo tôi,) thật là 
tuyệt điệu! Nó tuyệt diệu vì ngay ngày đầu tiên, đã mang ra 
hiến tặng, cho người sắp đi tu, điều tỉnh tuý nhứt của Đạo 
Phật: 


Yathà paccayam là: muôn vật, do duyên sanh, đêu vô ngã; 


Dhàtumattamevetam là: chúng chỉ là nguyên tố (tứ đại), tức 
là chăng riêng có cái tự ngã; 


Nissaffa, nịjivo, sunno là: chúng rỗng văng, chăng có cá 
nhơn tánh, thiêu văng cái tự ngã. 


Đấy là điều mà họ được chỉ dạy ngay buổi đầu, nhưng con 
cháu của họ đã đề cho tập tục đó tiêu diệt mắt. Ai phải lãnh 
lời trách cứ đây, khi mà cái ngày ý niệm về ánh không, 
sunnatà, chẳng còn được tìm hiểu đến, và chẳng còn lưu giữ 
chút chỉ về nền Phật học nguyên thủy nữa? 


Tôi hi vọng buổi nói chuyện nây đem lại đôi chút khích lệ 
đến các bực hiền giả để suy gầm, trầm tư phần nào, và giúp 
nuôi dưỡng cùng duy trì nên Phật học. 

Vì lợi ích cho hạnh phước và hoà bình cho thế giới, XIn các 


bạn hãy quên đi cái "Ta" của mình! 
y 


104 


